



3} GIA ÐÌNH CÔNG GIÁO 
Sm XA QUE HA NOI 


LÀM CHÜNG 
CHO CHÜA CUU THÉ 
2006 - 2021 








ТҮСЕ 








САС НОАТ VU 


ТОМСЪО 





Gia Dinh Công Giáo Ха Quê Hà Nói 











hd 

Kee 
hay di Абар tú phuong thiên ha, 
loan báo (in ' 


(MC 16,15) 


ú mệnh của Gia Dinh Công Giáo Xa Qué На Nội trước hết а làm chúng 

cho Chúa Cứu Thé. Đây là muc đích dé thuc hiện các hoạt vu tông đồ nơi 

mỗi người tín hữu xa quê. Chúng ta, mỗi giáo dân đều được та! gọi vào 
công cuộc truyền giáo của Giáo hội, thể hiện được tình yêu và mầu nhiệm của Đức 
Kitô nơi cuộc sống trần gian. Bởi chúng ta chính là những tông đồ của Chúa. 


Đức tin không có việc làm là Đức tin chết, theo cách nói của thánh Giacôbê tông 
đồ thì việc làm được nhắc đến ở đây chính là những hoạt vụ tông đồ. Hoạt vụ tông đồ 
là làm những việc có mục đích giúp người khác nhận biết và tin theo Chúa Giêsu. Tất 
cả mọi người Kitô hữu đều có nhiệm vụ mở rộng nước Chúa và tham gia vào các công 
cuộc truyền giáo. Đồng thời, các hoạt vụ tông đồ cũng giúp cho giáo dân thăng tiến 
liên li trong đời sống thiêng liêng. 


Chính vì những lẽ đó mà 15 năm qua, Ста Đình Công Слао Xa Quê Hà Nội luôn 
đặc biệt quan tâm tới các hoạt vụ tông đô. 








Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 








DAI LÉ DI DÀN HÀNG МАМ 
TAI HÀ NOI 


cua nhümg nguoi xa qué 





ai lé di dân từ lâu đã trở thành điểm hội tụ, gắn kết và là niềm tự hào của những 

người xa quê, một “đặc sản” không thể thiếu của GĐCGXQHN trong một năm 

sống Đức tin. Các kỳ Đại lễ được tổ chức định kỳ hàng năm đã thu hút hàng chục 
nghìn người tham dự trực tiếp và hàng trăm nghìn lượt theo абі qua các kênh truyền thông online. 
Nhân dấu mốc GDCGXQHN - 15 năm người xa qué làm chứng cho Chúa Cứu Thế, chúng ta cùng 
nhìn lại quá trình hình thành và biến chuyển kỳ diệu của Đại lễ di dân. 








ЕТЕ: ЈА) GIA BINH CÔNG GIÁO 
— пат ХА QUE НА МО! 








DAI LË DI DÅN 
Hoàn cánh 





Cha Gioan Ши Ngoc Quynh 





ат 2009, sau 4 пат 

thành láp cóng doàn 

nhüng nguói di дап, 
Cha Bé trén Cóng doàn Dóng Chüa 
Cúu Thé Hà Nói да trao phó cho Cha 
Gioan Luu Ngoc Quynh chám sóc 
nguói di dán. Cha Gioan chính thüc 
dói tén Cóng doàn di dán thành Gia 
Dinh Công Giáo Xa Qué Hà Nội. 


Tinh yéu thuong lón lao сйа 
Giáo hói Cóng giáo dành cho nhüng 
người di dán được thé hiện cách cu 
thé, sóng dóng qua các tuán lé di dán 
tai Giáo hói Viét Nam và kháp noi 
trén thé giói. Chính diéu này nhu 
luồng chát xúc tác manh mé dé Cha 
Gioan quyét dinh tó chüc mót ngày 
dai lễ dành riêng cho những người 
con xa xứ xa quê mà Cha Gioan đang 
COI SÓC. 








Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 





DAI LË DI DÁN 


hó vé ý tưởng tổ chức Dai lễ, Cha Gioan Lưu Ngoc Quỳnh chia sẻ rằng: Đại lễ di dân 
là sự kiện trọng đại nhất trong một năm sóng đạo của GDCGXQHN. Ba ngày Đại lễ 
là khoảng thời gian người di dân hoàn toàn dành cho Chúa và dành cho nhau, qua 
đó giúp hiện thực hóa bốn mục đích quan trọng: 





Thứ nhất: Diễn tả sinh hoạt thực của những người Công giáo di dân tai Hà Nội 
Thứ hat: Hâm nóng và củng cố tỉnh thần dấn thân hy sinh của người Công giáo xa quê 


Thú ba: Thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng, qua những cuộc quy tụ, гар од và qua các phuong 
tiện truyền thông đại chúng. 


Thú tư: Đại lễ cũng là thời điểm để thắt chặt, làm mới lại từng ban ngành, cộng đoàn. 


| GIA DINH CÔNG GIAO XA QUE НА NOI 


MUNG DAI LË Dİ DÂŅN 


ч Thát Hà 10/2014 Wu" 
=й LS , 











DAI LË DI DÁN 


бі kỳ Đại Lé Di Рап gợi mở một "tâm điểm” cho năm 
sống đạo của người Công giáo xa quê. Từ kỳ Đại lễ di dân 
năm 2013, tâm điểm đó được cụ thể hoá ở chủ đề được 
chọn trong mỗi kỳ đại lễ. Chia sẻ về điều này, Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh 
cho biết: chủ đề của đại lễ được đưa ra dựa vào các định hướng của Tòa 
Thánh và Hội Đồng Giám mục Việt Nam trong từng năm sống dao của 
người Ki-tó hữu, đặc biệt là người Công giáo di dân. Vì đường hướng của 
GDCGXQHN luôn bám sát đường hướng muc vụ của Hội Thánh hoàn vũ 
và Hội Thánh Việt Nam, đặc biệt trong chiều kích loan báo Tin Mừng. 





MÜNG DAI LE DI DÀN НА NOI 


—IHATHA 11/2013. 





Phần Ill: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 











DAI LË DI DÅN 
LICH SÚ 


е 


TÓ CHÚC & (ША TRINH PHÁT ТАЈЕМ 


ói nhüng sü ménh trong dai dó, Dai lé di dàn duoc tó chüc 

định ky mỗi năm một lần, vào khoáng trung tuần tháng 10 

đến tháng 11 hàng năm do tránh thời tiết bất lợi và các thói 
điểm mùa màng tại miền bắc. Tính đến năm 2020, đã có mười một kỳ đại 
lễ di dân diễn ra, với bảy kỳ đại lễ đầu tiên từ 2010 - 2016 được tổ chức 
trong khuôn viên Đền Thánh Giêrađô, và bốn kỳ Đại lễ từ 2017 - 2020 
được tổ chức tại sân chính thuộc khuôn viên giáo xứ Thái Hà, trước hang 
đá Đức Mẹ. Mười một kỳ Dai lễ di dân có sự hiện Шеп của Cha Giuse Trinh 
Ngọc Hiên, Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội; quý cha đặc 
trách Сла đình xa quê; quý cha đặc trách di dân giáo phận Hà Nội; quý cha 


trong Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội; quý cha quê hương: quý cha 
khách; đặc biệt có Quý Đức Cha các Giáo phận và Cha Ве trên Giám tỉnh - 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 










Tr 
ШТІ” : Ð GIA DINH CÓNG GIÁO 
— XA QUÉ HÀ NÓI 





au kỳ Hội nghi toàn quốc lần thứ Nhất vé di dân diễn ra vào ngày 8-9/10/2010 tai Sài 

Gòn, ngày 18/03/2010, cộng đoàn di dân Thái Hà chính thức bầu ban điều hành 

nhiệm kỳ thứ Nhất và đổi tên thành Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, nhận thánh 
Giuse Thợ làm bón mạng. Hơn 1 tháng sau, ngày 28/4/2010, Cha Đặc trách đi dán Gioan Lưu 
Ngọc Quỳnh đã phối hợp cùng Ban Điều hành khóa I tổ chức Đại hội di dân đầu tiên kết hợp cùng 
lễ kính thánh Giuse thợ - Bổn mạng Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 


Những năm sau đó, Đại lễ mừng kính thánh Giuse thợ và Đại lễ di dân được tách riêng làm 
hai kỳ đại lễ lớn trong năm của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Lần lượt diễn ra vào đầu tháng 
Năm và trung tuần tháng Mười Một hàng năm. 

Để hiểu hơn về kỳ Đại lễ di dân đầu tiên, chúng tôi xin trích dẫn lại bài viết đưa tin của thầy 
Giuse Nguyễn Văn Thống, nguyên trưởng Cộng đoàn Vinh lúc bấy giờ, hiện đang là chủng sinh tại 
chủng viện Gioan Phaolô Dé Nhi ở Hoa Kỳ. Nói dung nhu sau: 








Phần ІІ: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 








“На Nói, ngày 28/4/2010, tại Cộng đoàn dong Chúa Cứu Thế Hà Nội | 


đã diễn ra ngày Dai hội Di Dân (ап thứ Nhất vói chủ dé: * Tình уби của Đức 
Kitó dành cho người di dân” đã thu hút đông đáo linh muc, tu sý, chủng sinh, 
giáo dán và đặc biệt là thành phán di dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội vé 
tham du. 

Di dán là mót trong những thành phán та tổ chức Liên Нор Quóccüng # 
nhu chính phú các quốc gia dành sự quan tám đặc biệt. Đối обі Giáo hội Công 
giáo, Đức Thánh Cha luôn dành tinh уби cho thành phán di dân thông qua các 
Thông Điệp của Ngài dé mọi quốc gia và tổ chức phái thực sự là chỗ dua cho 
thành phần di dân. 

Đồng thời, thông qua Ку hội nghi toàn quốc lán thứ Nhất vé di dân được 
hop ngày 8-9/1/2010 tại Sài Gòn . Tổng Giáo phận Hà Nội vói sự quan tám 
đặc biệt của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt và sự điêu hành của Cha Gioan 
Luu Ngọc Quùnh C.Ss.R đặc trách di dán, đã trién khai chương trình theo 
định hướng mà UBMV di dân đã dé ra. Nhờ đó, trong suốt thời gian qua, đã 
quy tụ được đông đảo những người di dân tại Hà Nói và các vùng phụ cận làm | 
thành một cộng đoàn Xa Qué trong tinh уби thương và hiệp nhất trong dai 
gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội. 

Đúng 14h, Đại hội di dân Tổng Giáo phán Hà Nội lần thứ Nhất đã được 
khai mac trong mót bầu không khí hết sức sống động , sau huấn từ của Cha 
Ма би Vũ Khởi Phụng С.58.К. 

Thánh lễ tạ ơn cũng đã được bắt đầu lúc 18h3o, khi đoàn đồng tế gồm 
cha Gioan Lưu Ngọc Quùnh trưởng ban tổ chức dai hội, cha Matthéu Vũ Khởi 
Phụng Bê trên DCCT. Hà Nội, cha Brunô Phạm Bá Quế trướng ban Bác Ái 
Tổng Giáo phán Hà Nội và đông đảo linh mục cùng đoàn ruóc cung nghĩnh 
tượng Thánh Giuse vào nhà thờ để dáng thánh lễ tạ ơn và типа kính thánh 
Giuse thợ quan Tháy của những người xa qué. 

Chương trình đại hội di dân lần thứ I của Tổng Giáo phán На Nội kết 
thúc lúc 21h trong niềm vui ta ơn khôn xiết vói Đấng toàn năng đã thương ban 
cho người di dán. 

Moi người chia tay nhau ra vé trong niềm hoan lạc và bình an vi được 
ám nóng tinh уби Thiên Chúa và con người, hen ngày Đại hội di dân lán thứ II 
sé dén." 





Bài viét dua tin của 

Tháy Giuse Nguyén Vàn Thóng 
Nguyén trưởng Cộng đoàn Vĩnh lúc Бау gió 
hiện dang là chủng sinh tại 

chüng vién Gioan Phaoló Dé Nhi ó Hoa Ку 


Nam 2010 











4 


LÀM CHUNG 
CHO CHÜA CUU THÉ 





Ø ` ч ү: А 
e GIA DINH CÓNG GIÁO 
~ en XA QUÉ HÀ NÓI 








Năm 201] ——— 


háng 10/2011, Dai lé di dán 2011 duoc tó chúc tai 

Đền Thánh Giêrađô, giáo xứ Thái Hà. Các hoạt động 

trong kỳ Đại lễ di dân 2011 mới chỉ bao gồm: Thánh 
lễ và hoan ca diễn nguyện. Trong đó, Thánh lễ là đỉnh cao của tâm 
tình tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người tuôn đổ 
trên suốt một năm sống đạo của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội. Ba đêm hoan ca diễn nguyện dién tá tron vẹn niềm vui mừng, 
hân hoan và tài năng của những người con xa quê, đồng thời thể 
hiện mối tương quan chặt chẽ giữa các ban ngành, cộng đoàn 
trong GDCGXQHN. Thánh lé và hoan ca tạ ơn thuộc khuôn khó 
Đại lễ di dân nhưng năm nay có sự hiện diện của quý Cha đặc 
trách, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Cha Giuse Trịnh 
Ngọc Hiên -Bề trên Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội - kiêm 
Chánh xứ giáo xứ Thái Hà, và quý Soeurs Dòng Mến Thánh Giá 
Hà Nội. 

















Trong kỳ Đại Lễ Di Dân 2011, Cha Đặc trách cùng Hội Đồng 
Mục Vụ Xa Qué phải đối diện với rất nhiều khó khăn như: Nguồn 
kinh phí hạn hẹp do chưa có sẵn quỹ tài chính dành riêng cho việc 
tổ chức Đại lễ; loa máy phải mượn từ giáo xứ Thái Hà; nhân sự tổ 
chức thiếu về số lượng, chưa có kinh nghiệm và chưa được chuyên 
môn hoá về chức năng nhiệm vụ; các tiết mục văn nghệ trình diễn 
trong đêm hoan ca chưa có được nét đặc sắc trong cách thể hiện,... 
Mặc dù gặp rất nhiều trở ngại, song kỳ Đại lễ 2011 vẫn diễn га tốt 
đẹp, mang tới một sức sống mới, niềm vui mới cho những người 
COn xa xứ xa quê. 


Mì 








ғ 


GUA DUCKY 


TO DANH CHO NGUÙ 


EỮ 


h 


TINH Y 














„но ВЕ) GIA DINH CÔNG GIÁO 
ж... ХА QUE НА NOI 


DAI LË DI DÅN 
Năm 2012 —— 


јер nối những thành công từ ky Đại lễ di dán 

2011, năm 2012, Đại lễ di dân được tổ chức 

lần thứ 3. Ngoài Thánh lé và hoan ca diễn 
nguyện, Hội Đồng Mục Vụ Xa Quê đã thống nhất đưa 
vào kỳ Đại lễ này hai hoạt động hết sức ý nghĩa là tĩnh 
tâm và thi cắm trại giữa các cộng đoàn. Nếu tĩnh tâm là 
khoảng lặng giúp người xa quê lắng đọng tâm hồn, nhìn 
nhận lại về vai trò, trách nhiệm của mình trong sứ vụ 
loan báo Tin Mừng; thì hoạt động thi cắm trai là фр dé 
thắt chặt tỉnh thần đoàn kết của các thành viên trong 
từng cộng đoàn. 

Công tác tổ chức Đại lễ di dân 2012 đã khác phục 
được phần nào khó khăn so với kỳ tổ chức trước, do được 
bổ sung nhân sự từ các ban ngành, cộng đoàn. Tuy 
nhiên, Đại lễ di dân chưa được nhiều người biết tới do 
chưa tổ chức được hoạt động truyền thông một cách bài 
bản. 























Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 














Мат 2013 —— 


бі kỳ Dai lễ di dân diễn ra lại gợi mở cho người xa qué một tinh thân mới, một 
định hướng sống đạo hăng say. Năm 2013, Cha Đặc trách quyết định phải cô 
đọng hoá định hướng sống đạo bằng cách tìm ra “chủ dé"? cho mỗi ky Đại lễ. 


Vì vậy, Đại lễ di dân 2013 được tổ chức với chủ đề “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em- 
Chính anh em là những chứng nhân cho Һау”. Với chủ dé này, người xa quê được mời goi làm 
chứng và loan báo Tin Mừng tại chính môi trường học tập, lao động hàng ngày và đưa các anh chi 
em xung quanh mình đến với Gia đình xa quê dé được nâng đỡ, chăm sóc về Đức Tin. 


Đại lễ di dân năm 2013 vẫn bao gồm các hoạt động chính như thánh lễ, tĩnh tâm, hoan са 
diễn nguyện và cắm trại, với số lượng người và cộng đoàn tham dự đông hơn, bầu khí sốt sắng, 
hân hoan hơn. 


Một dấu ấn nổi bật của kỳ Đại lễ này là tháng 09/2013, giải bóng đá giao hữu chào mừng Đại 
lễ di dân lần đầu được tổ chức với ý nghĩa lớn lao: “Truyền Giáo trên sân cỏ”. Giải bóng đá ban đầu 
có sự góp mặt của một số đội bóng trong và ngoài GDCGXQHN. Vượt qua trở ngại do thiếu kinh 
phí, thiếu kinh nghiệm tổ chức, giải bóng đá đã giúp gắn kết các cầu thủ và kết nối các thành viên 
ở nhiều lứa tuổi sau mỗi buổi tối cổ vũ, thi đấu sôi động. Đây cũng là một cầu nối quan trọng, khi 
một số đội bóng ban đầu tham gia thi đấu nhưng chưa gia nhập vào Gia đình xa quê, thì nay đã trở 
thành những cộng đoàn lớn manh trong GDCGXQHN. 


Cũng trong kỳ Đại lễ di dân năm 2013, Ban Truyền thông xa quê tham gia vào công việc 
truyền thông về Đại lễ. Mặc dù còn mỏng và non yếu về nhân sự truyền thông, song các hoạt động 
của Dai lễ bắt đầu được cập nhật trên trang thông tin website, dưới các hình thức hinh ảnh, bài 
viết thuật lại. 











“ NHƯ СНА SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH ЕМ 
CHÍNH ANH EM LÀ NHÜNG CHÚNG NHÀN CHO THAY " 





GIA DINH CÓNG GIÁO 


CHO CHÜA CUU THÉ 
006 - 2021 





— ХА QUE HÀ МО! 











Phần Ill: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


Fm, ҒЫ 


Le зада 
4 % Ui 









A BAS LIEN F: 






МА) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
— ХА QUE НА NOI 











ám 2014 là một bước ngoặt 
quan trọng trong hành trình 
phát triển của Gia đình xa quê, 
từ sáng kiến hình thành các cộng đoàn theo 
mô hình giáo xứ, nhiêu cộng đoàn đã được 
thành lập, số lượng thành viên trong Gia đình 
xa quê gia tăng nhanh chóng, tình đoàn kết và 
tỉnh thần sống đạo mạnh mẽ. 

Trong bối cảnh đó, Đại lễ di dân năm 
2014 diễn ra từ 20 - 22/10/2014 với chủ dé 
*GDCGXQHN với sú mạng Tán Phúc Âm Hoá 
đời sống gia đình”. Chủ dé này thôi thúc người 
xa quê canh tân cuộc đời mình và diễn tả tỉnh 
thân Phúc âm một cách năng động, gần gũi, 
chân thực, trong chính đời sống các gia đình 
vốn là tế bào và sức sống của xã hội và Giáo 
Hội. 

Giáo hội thể hiện mối quan tâm đặc biệt 
trên GDCGXQHN, khi cử tới Dai lễ di dân 
2014 vị mục tử nhân lành là Đức Cha Giuse 
Nguyễn Chí Linh – Giám mục Giáo Phận 
Thanh Hóa, Chủ Tịch Ủy Ban Di Dân trực 
thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Trong 
ba ngày Đại lễ, tận mắt chứng kiến các sinh 
hoạt của người di dân, Đức Cha ghi nhận 
những nỗ lực của quý Cha đặc trách và Hội 
Đồng Mục Vụ Xa Qué; khen ngợi, khích lệ tinh 
Њар Đức tin của các cộng đoàn và bày tỏ niềm 
tin, tình yêu tha thiết của Giáo Hội Việt Мат 





ĐẠI LỄ DI DÂN 
Năm 2014 


TÂN PHÚC ÂM HOÁ 
ЕЙ SÕNE GIA DINI 


dói vói doàn chién xa qué. 

Đại lễ di dân 2014 bao gồm các hoạt động 
chính: thánh lễ, tĩnh tâm, hoan ca diễn 
nguyện, cuộc rước kiêu cung nghĩnh Đức tin, 
thể thao và tiệc mừng. Về hoạt động thể thao, 
cùng với giải đấu bóng đá gay cấn hướng đến 
Đại lễ thu hút nhiều đội bóng với quy mô tổ 
chức lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, còn có các 
trò chơi dân gian vui nhộn như đi câu ngô, kéo 
co, ném vòng cổ chai, khiến cho ba ngày Đại lễ 
diễn ra trong bầu khí thực sự thư giãn, sôi 
động. 

Cuộc rước kiệu thánh bổn mạng cung 
nghinh Đức tin, dù mới chỉ trong giới hạn 
khuôn viên giáo xứ Thái Hà, nhưng cũng đã 
thổi bùng lên tỉnh thần “màu cờ sắc áo” của các 
cộng đoàn; ai nấy đều mong mỏi cộng đoàn 
mình đông đảo nhất, trang trí kiệu đẹp nhất, 
rước kiệu sốt sắng, trang nghiêm nhất. 

Số lượng thành viên tham gia sinh hoạt 
trong Gia đình xa quê lúc này đã khá đông đảo, 
không còn phù hợp tổ chức cuộc thi cắm trại 
như các năm trước, tuy nhiên, bữa tiệc chung 
ấm cúng vào ngày thứ Ba trong kỳ Đại lễ là sự 
quy tụ không còn khoảng cách cộng đoàn, ban 
ngành, không còn xa cách về nghề nghiệp, lứa 
tuổi,... mọi người hoà mình vào bầu khí hân 
hoan vì Đại lễ thành công tốt đẹp. 


rg PE и P 122 E. Am, MENT EE uL 


MÜNGBAILÉ рі DAN 


тїшї на 10/ 2014 








ША BINH CONG SAD ХАЙ НЕМА RI 


Iu ĐẠI LÊ Di. DÂN 


opgin che GO ХАОЈЕНА NỘI „ 


MÜNGÐAI LË Di РАМ 


i i Ені 0/701 
GIA BINH CONG GIAO XAOUE HA NOI тик Hà Tô: 


MUNGÐAILE Dİ DÂN 


Thái Hà 10/ 2014 


GIA DINH DŨNG GIÁO ХА ШЕ НА NÓI 


MUNG DAI LE DI DÀN 


Thái на 10/ 2014 





Р e - 
Ж d == P ei. gä * Pi r “г ж. = ва. 5 
Lan и У Na du а p eg WI =` 4 т 
e E un" іше WÉI ere кыы La Lag у E s E 
€ З ші а у w) ы Ти E Gë = Fæ = 








ПА DINH CONG GIAO XA (UE HÀ НС О 
MÜNGPAILÉ Di DÁN x | | дін; 


Thái Hà 30/2014 


1 Ре Қ РМ | 2 \ 
ën nf Eme A ^ 


а f 


MEZ 


MUNGBDAILE Dİ DÂN 


Thái На 107 2014 


MUNG DAI LÊ DI DÁN 


Thir Hà 105 2014 


UNGÐAI LÊ Di DÂN T ан P mix 
ka o | MÜNGPAILÉ Di DÁN 


mát - 30: M 













z |) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
N ám XA QUÉ НА МО! 





ÐAI LË DI DÅN 


Мат 2015 


ТАМ РНОС АМ НОД 


DUI SONG CÔNG DOÀN МА ВАМ NGÀNH 








ai lé di dàn 2015 dién ra trong 
ba ngày 19-20-21/10/2015, 
cháy sáng ngon lúa “Тап Phúc 
Am Hoá dói sóng cóng doàn và ban ngành". 
Nhu váy, tü tinh thán Phúc åm hoá dói sóng 
gia dinh trong nám sóng dao 2014, Dai lé 
2015 kéu mói nhüng nguói xa qué mang tinh 
{һап ду vào mói truóng róng lón hon là trong 
chính các cóng doàn và ban ngành: mác láy 
tâm thé mới, nhiệt tinh mới, biết dùng những 
phương pháp mới, thực thi Phúc âm một cách 
mới mẻ, phù hợp với con người của thời đại 
hôm пау. Từ đó, giáo lý, Tin Mừng của Chúa 
trở thành những điều gần gũi, thiết thực với 
mọi người, Gia đình xa quê cũng nhờ vậy mà 
đổi mới và phát triển không ngừng. 

Các sinh hoạt ý nghĩa chào mừng Đại lễ 
vẫn được duy trì và ngày càng quy củ hơn, 
chất lượng hơn. Hoạt động thể thao mở rộng 
thêm các giải thi đấu cầu lông và cờ tướng. 
Cuộc rước kiệu tôn vinh thánh bổn mạng của 





gert 


“N ü 


dS KE 3 i 1 : 
D : y "ua "а" T" = 7 ж- ъй 

4 cá] Ww ој ¬ 

= 
a + Am n, ۴ ^ Г A: E е 

>” 2 san ` k \ 

Ж H š L __ Y ы | 
J K = қы Е = & 


các cộng đoàn trong kỳ Đại lễ di dân 2015 mở 
rộng đường rước từ sân giáo xứ Thái Hà, di 
chuyển qua cổng bệnh viện Đống Đa, vòng 
qua công viên 1/6, tiến vào cổng sau Đền 
Thánh Giêrađô và thắng tiến vào thánh 
đường giáo xứ. Với quy mô lên đến hàng 
nghìn người tham dự, đường rước dài nhất 
chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Đại lễ di dân 
của GDCGXQHN. Cuộc rước kiéu quả thực là 
cuộc cung nghĩnh, quảng diễn Đức tin, lời 
tuyên xưng mạnh mẽ niêm tin Ki-tô giáo, thu 
hút sự chú ý đặc biệt của giáo dân và anh chị 
em tôn giáo bạn sinh sống quanh khu vực 
giáo XÚ. 

Dáy cüng là пат thú Hai Gia Dinh 
Cóng Giáo Xa Qué На Nói duoc vui müng 
chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh- 
Giám mục GP. Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban 
đi dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam tới tham dự và chủ tế thánh lễ tạ hơn 
trọng thể ngày 21/10/2015. 





Phần Ill: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 








uw ll 


LP ОАА, 


DẠi LÊ Di DÂN LÝ 


r 


4 ж d 





HOAT DONG HOAN CA 
MUNG BAI LỄ DI DÂN 2015 


Le FE и пи. FO Pr Lu ч EET 








Phần III: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


mw 








p. с. 
Жу 


at; m 1 A 





CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 


7 


Phần Ill 





i 
; 
i 


| 


[РЕ ЕЕ її ш. 














ES) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
— ХА QUE НА NOI 


LÀM CHÜNG 
CHO CHÜA CUU THÉ 








DAI LË DI DÅN 


— Мат 2016 





Ü ngày 10 - 12/10/2016, Dai lé di 

dân 2016 được tổ chức với chú dé: 

“Người xa quê với lòng Chúa 
thương xót”, mời goi người xa quê chú ý, cảm 
thông và thuc thi bác ái với những người dang 
gáp khó dau cá vé thé xác làn tinh thán. Dai lé 
có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn 
Văn Yến - Phó chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội 
НРСМ Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn 
Đệ - Giám muc Giáo phận Thái Bình, và Cha 
Bề trên Giám tỉnh - Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế 
Việt Nam- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích. 


Kỳ Đại lễ di dán 2016 có rất nhiều đổi 
mới mang tính chất bước ngoặt. Ngoài các 
sinh hoạt thường thấy trong các kỳ Đại lễ, Đại 
lễ di dân 2o16 có thêm một hoạt động quan 
trọng: сап nguyện hướng tới Dai lễ. Cần lưu ý 
rằng, сап nguyện vốn di vẫn luôn là hơi thở của 
Gia đình xa quê. Song với việc nhấn mạnh mục 
đích các giờ cầu nguyện là hướng đến Đại lễ, 
Gia đình xa quê có được sự chuẩn bị thám sâu, 
để mừng Đại lễ từ bên trong tâm hồn. Hoạt 
động này giúp quý Cha, quý Soeurs, Hội Đồng 
Mục Vụ xa quê có cơ hội gần gũi với từng cộng 
đoàn, truyền đi tỉnh thần Đại lễ và lắng nghe 
những ý kiến đóng góp của người di dàn nhằm 
giúp Đại lễ а! dân ngày càng tốt hơn, ý nghĩa 
hơn. 


Cuộc rước kiệu tôn vinh thánh bổn mạng 
của các cộng đoàn trong kỳ Đại lễ di dân 2015 
mở rộng đường rước từ sân giáo xứ Thái Hà, di 
chuyển qua cổng bệnh viện Đống Đa, vòng 





qua công viên 1/6, tiến vào cổng sau Dën 
Thánh Giêrađô và thẳng tiến vào thánh đường 
Giáo xứ. Với quy mô lên đến hàng nghìn người 
tham dự, đường rước dài nhất chưa từng có 
tiên lệ trong lịch sử Đại lễ di dân của 
GDCGXQHN. Cuộc rước kiểu quá thực là cuộc 
cung nghĩnh, quảng diễn Đức tin, lời tuyên 
xưng mạnh mẽ niềm tin Ki-tô giáo, thu hút sự 
chú ý đặc biệt của giáo dân và anh chị em tôn 
giáo bạn sinh sống quanh khu vực giáo xứ. 


Hoạt động hoan ca diễn nguyện giờ đây 
оду ấn tượng mạnh mẽ bởi sự chuyên nghiệp, 
từ trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đến 
người dẫn chương trình, các tiết mục văn nghệ 
đến từ các cộng đoàn, ban ngành, và nhiều ca 
sĩ khách mời. Sự cộng tác tích cực của quý 
Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội giúp 
phần diễn nguyện của đêm hoan ca có sức lay 
động manh mẽ trái tim những người tham dự. 


AU FE и WT FI r о AH ll ЛЕ 











Рћап III 


Hy S 
й ғ) / т 


: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


5, 





Dai lé di dán 2016 cón bó sung các tró 
choi dán gian: dáp niéu, bát vit vào danh 
muc các hoat dóng thé thao, vui choi trong 
ba ngày Dai lé. Dác biét, các cuóc thi kinh 
bón, thi tim hiểu vé lich sú phát triển và 
đường hướng muc vu của GDCGXQHN dưới 
hình thức cuộc thi chiếc nón kỳ điệu. Qua đó 
giüp người xa quê ôn lại lời kinh và chặng 
đường hoạt động của Gia đình xa qué trong 
bầu khí kịch tính nhưng hết sức vui nhộn. 


Cũng trong năm này, Ban Truyền 
thông xa quê có những bước phát triển 
mạnh mẽ về lượng và chất, với các số phát 
sóng Bản tin Công giáo xa quê, tin bài, 
phóng sự hướng đến Đại lễ; Thánh lễ và 
hoan ca diễn nguyện được phát trực tiếp trên 
các nền tảng mạng xã hội Youtube, Fanpage 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Sự đổi 
mới về truyền thông giúp tin tức về Đại lễ 
được cập nhật mau lẹ, phủ sóng rộng khắp 
trên không gian mạng. Từ đây, Gia Dinh Xa 
Quê ngày càng gây tiếng vang lớn, được đông 
đảo anh chị em từ khắp mọi nơi trong và 
ngoài nước biết đến. 


Cùng với số lượng thành viên, ban 
ngành, cộng đoàn gia tăng nhanh chóng, và 
sự hoạt động hiệu quả của Ban Ân nhân giúp 
Gia đình xa quê xây dựng được nguồn kinh 
phí vững vàng. Đại lễ di dân từ nay đã hội tụ 
đây đủ các điều kiện để bùng nổ và trở thành 
ngày hội được mong chờ nhất trong năm đối 
VỚI người Công giáo xa quê tại Hà Nội. 





(2. уда giu (ONE шіп A овна M 


GIÁ HONG ĐÁ LAN rui ty - 2016 


HE 








Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


l 
* | 
ES 
— — ael эе дё ن الیک‎ reni ОЙН 
Urs : 


E T3M 
E ыу ^l d. 


WEIT: Ls " 


zr b. 











z МЕ) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
—N 2 ХА QUÉ HÀ МО! 


DAI LË DI DÅN 
Мат 2017 


“Không có lòng sùng kính nào được người tín hữu thuộc moi táng lớp 
thuc hành rộng rãi cho bằng lòng sùng kính Kinh Мап Cói. 
- Thánh Alphongso Liguori - 


G 1917 - 2017 
Sud, 








9 99 





ailé di dàn 2017 duoc tó chúc 

trong ba ngày tü од dén 

11/10/2017 vói chü dé: 
"GDCGXQHN vói sú diép Fatima", hoà 
chung vào bầu khí sục sôi của Giáo Hội 
hoàn vũ hân hoan kỷ niệm 100 năm ngày 
Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, chủ đề năm nay 
giüp người Công giáo xa quê ôn lai, thực thi 
và loan truyền cho người khác sứ điệp Mẹ 
nhắn nhủ năm xưa là ăn năn đền tội, siêng 
năng lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim 
Mẹ – những điều kiện để bảo đảm cho nền 
hòa bình thế giới và sự an bình trong mỗi 
tâm hồn. 

Cùng với sự ưu ái của quý cha nhà 
Dòng, quy soeurs Dòng Mén Thánh Giá Hà 
Nội, Cha Giuse Nguyên Thé Hiện – Cô vấn 
Tinh Dong Chúa Cüu Thé Viét Nam là vi 
muc tü linh huóng, dóng hành và khích lé 
manh mé tinh thần Đức tin của Gia dinh ха 
qué trong kỳ Dai lé 2017 

Các hoạt động trong tám của Dai lé 
năm пау уап bao gồm các sinh hoạt đặc sắc 
như kỳ Đại lê 2o16. Một trong những điểm 
khác biệt quan trọng của Đại lễ di dân 2017 
là: hội thảo “Hành trình vượt khó thành 
công của người xa quê”. Đây là tiền đề quan 
trọng cho sự ra đời của Tông đoàn Matthêu 
sau này 

Оп lại sứ điệp Fatima, Hội hoa xa quê 








kính dâng lén Me những đóa hoa tuoi thắm, 
thay tiếng lòng ca khen, cầu xin của hàng ngàn 
người con xa xứ xa quê khẩn cầu lên Mẹ. 

Cuộc thi tìm hiểu về GĐCGXQHN và sứ 
điệp Fatima dưới hình thức chiếc nón kỳ diệu, 
và cuộc thi giáo lý - Kinh Thánh qua hình thức 
rung chuông vàng, là những sân chơi kiến thức 
bổ ích, hấp dẫn cho các cộng đoàn. 


Phần 111: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 


i a 
b € 





Táng quà tri ап quy vi ап пћап да có 
nhüng dóng góp tinh thán, vát chát vào su 
phát леп của gia đình xa quê là một hoạt động 
mới trong kỳ Đại lễ lần này. Chính những món 
quà đã khích lệ người xa quê mau mắn, hăng 
hái cho đi, làm sinh lời những nén bạc Chúa đã 
ban tặng cho mỗi người. 









таур лаг Te, ° 


MEN" —. 


mr an, 
- тыа. ши, 


n 
H 

i ` - 
МЕ 


ЦК 


m" 
— Саа. 
ا‎ 

і 
EXE 


2 а ( t 


GB 
| Ш Ж. LI rm 
: 3 r а 
кірш и 








J) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
n. XA QUÉ HÀ NỘI 
































ĐẠI LỄ DI DÂN 
Năm 2018 —— 


hủ đề của Đại lễ а! dân 2018 là: 

"Noi gương các thánh tử đạo, 

người xa qué га di loan báo Tin 
mừng”. Chú dé này mời goi người Công giáo xa 
quê noi gương bát chước các thánh tử đạo, bén 
ré sâu trong Đức Ki-tó, để Đức tin trong mỗi 
người được củng cố, tràn аду sức mạnh, giúp 
mỗi chúng ta kiên cường tuyên xưng Đức tin 
trong mọi hoàn cảnh sống, hân hoan mang 
Tin mừng đến với mọi người. 

Đại lễ di dân 2018 diễn ra từ 19- 
21/11/2018, chào đón Đức Cha Anphongsô 
Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ Tá Giáo 
phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan Báo 
Tin Mừng, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam; Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - 
Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội HĐGM Việt 
Мага, và cùng với sự hiện diện thân thương của 
Cha Bề trên Giám tỉnh - Tỉnh Dòng Chúa Cứu 
Thế Việt Nam – Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, 


Na udi ха qué | 
NOI GU AC THANH TU DAO 
RA BI LOAN BÁO TIN MUNG 


СО» 





Phần Ill: CÁC HOAT VU TÓNG Ð 


J KW 


| [E ZA қ | d EC Е "| | 4 WW , |, P М 





Cha Bé trén chánh xú Thái Hà Giuse Trinh 
Ngoc Hién 

Tiếp nói các hoạt động của Đại lé di dân 
2O17, Đại lễ 2o18 bổ sung một số hoạt động 
mới: Giải đấu thể thao trong khuôn khổ Đại lễ 
đi dân có thêm giải thi đấu bóng bàn. Hoạt 
động rút thăm trúng thưởng lộc vàng đại lễ là 
một sáng kiến của Hội đồng mục vụ. Theo đó, 
tham dự đêm hoan ca diễn nguyện, ai ai cũng 
cám trên tay những tờ vé số và hồi hộp chờ đón 
“lộc vàng” là những phán quà rất thiết thực đối 
với người xa quê. Hoạt động này vừa nhằm gây 
quỹ tổ chức Đại lễ, vừa mang tới một không khí 
vô cùng vui tươi, sôi động trong ba ngày diễn 
ra Đại lễ di dân. 





lún TT Пп шш 






ho lu i 4 ! 
- па Abus 1 ei ^ ї » 
` ы 2 ihan cho Dai Lễ Di dan 2018; CR MEM کے د‎ ВВЕР 
= Th Kär ТҮ с 257% 
ےر سے‎ —ÀÁ - 









A TINH CONE стао Ka DI uà i 





„A CHUNG | C] GIA DINH CONG GIAO 
au^; ХА QUE HA NOI 











Ө! 
H 






к-- 


CIA ĐINH CÔNG CIAO XA QUE H^ 5 









МУ ~ ЧЕ 






E ы, Í m e 
Мапа 
i n Le , 
2p. o: 





Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 











> 
1 
е 
Ly lé di dàn 2019 vói chú dé: 


Háy шеш hoàn thién nhu Cha 

anh em". Ba ngày Dai lé 25 - 26 

và 27/11/2019 là chuói thói gian cúa on thánh 

dé những người di dân sóng và cảm nghiệm lời 
mời gọi nên thánh trong đời sống đức tin. 


Các thánh lễ là đỉnh cao của tuần lễ di 
dân, có sự hiện diện của Đức Cha GIuse Vũ Văn 
Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà 
Nội; cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bé trên 
Giám tỉnh - Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam; cha Gioan BaotixIta Phan Văn Hà, Đặc 
trách Di dân Tổng Giáo phận Hà Nội; quý cha 
Dòng Chúa Cứu Thế, quý cha trong và ngoài 
giáo phận, đông đảo quý nam nữ tu sĩ và anh 
chi em di dân. 


Cüng nhu các ky Bai lé truóc, dé huóng 
tói ngày müng Dai lé di dán 2019, 
GDCGXQHN dá tó chúc nhiéu hoat dóng cu 
thé, y nghia nhu giái bóng dá; cuócthi tim hiéu 
giáo lý và tông huấn “Christus Vivit — Đức Kitô 
sống” của các bạn giới trẻ; cầu nguyện tại các 
nguyện đường về đêm của thành viên các cộng 
đoàn. 


Đặc biệt trong ba ngày mừng Đại lễ, tại 
giáo xứ Thái Hà, Gia đình xa quê cũng tổ chức 
các hoạt động thiết thuc khác nhu trao quà tri 
ân quý vị ân nhân, hoan ca thánh nhạc, dâng 


ĐẠI LỄ DI DÂN 
Năm 2019 


ОЈ lay nën hoàn thiện 
nhu Cha anh em 


hoa kính Đức Mẹ, bốc lộc vàng trúng thưởng, 
thi thể thao với các bộ môn cờ tướng, bóng 
bàn, cầu lông, các trò chơi dân gian; thi Giáo lý 
— Kinh Thánh theo hình thức “rung chuông 
vàng”; và thi tìm hiểu về Giáo hội với đi dân và 
GĐCGXQHN dưới hình thức chiếc nón kỳ 
diệu. 

Cuộc rước kiệu quy mô lớn từ nhà thờ 
giáo xứ Thái Hà qua công viên 1/6 rồi trở lại 
Nhà thờ; 26 kiệu thánh bổn mạng của 26 cộng 
đoàn đã được cung nghĩnh cách trọng thể với 
sự tham dự sốt sắng của anh chị em а! dân và 
cộng đoàn dân Chúa. 


Trong kỳ Đại lễ này, nhân sự và sự phối 
hợp giữa các ban ngành, cộng đoàn đã khá 
trọn vẹn; sự phát triển mạnh mẽ của Giới Trẻ 
Thừa Sai Chúa Cứu Thế và Tông đoàn 
Matthêu, mang tới một sức sống mới cho Gia 
đình xa quê. Mọi hoạt động hướng đến và nằm 
trong khuôn khó Đại lễ di dân déu được truyền 
thông kip thời và rộng rãi, giúp cho Gia đình xa 
quê ngày càng được nhiều người biết đến. 











Phần III: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 





Å === јез | 


—= 


Kuga ве Bab 


AN “> | А 
NTC e GIA BINH CÓNG GIÁO 








N 


LL T im === ичүн г 
лнн CODI яаа т А QUÉ НА Я -— 
эрги TL heu: bs - % - 
“Bát LÊ DI DAN 2019 | 
= Hiệp do ыы, ah wi 


та 


HƯƠNG TRÌNH TRI AN 


©; M Еу" 


Ngày. á 


I DAN 


1 MüNG.DAI LỄ D 








Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


















Ác 
( 
АО 
` 


— XA QUÉ НА NÓI 


k £ ` : x Ж = ó = ~ 
m 3 GIA BINH CÔNG Gi 





Tisi Er CUADUCKETÓ DANH CHO NG UOTXXQUE m 
GLA DINH CÔNG GIÁO OE QUÉ: HÀ NOI < ~ 


we mu Ý > 
еннан а 7 z 

£ т" 

ES. 4 





-ЭАЕ EË DI DÁN 2019 4 


Hàv ¡ nỗ n odi thiện Aur Cha unh ен 


=== — чы 3 | 
— K e == д E ch | 
TI ƠI ча ғыз FI MR ТИЕ FSIERE- 4 N. T ғ | 
m + Ë PT |% = = "I "ыры" lá {Ж hs "tes 2 `Y | 
H а” = 88 k = Ga ke o KL ж ШО. j 


ЖЕТ COS ӘЛЕ 17 r o 


o | 





su) мж 


соу 


Ми 
ба M 
ими сс Eda a : А 
АШАН ЕТТЕН AAO XQ и LA OH - — = 
SE i Г = + - | 15 
МИМС ĐẠI LỄ DI DAN 2019 Gs ЕС 
Hay Nin Hodn ет МО m Sg Leger 















Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


——— т = 






GIA DENILCUOXG СМО XX QUE IX АШ 


MÙNG DAI LỄ DI БАМ 2019 


i —— 


wr = 
—— Е 


LÀM CHÜNG 


CHO CHÜA CÜU THÉ 
2006 - 2021 


% 
O = 
R 













MAR = 












Га It 


TE 





eur E 


e a 
I5 M. 
Me 











GIA DINH ( o PN (O XA OUÉE НА NOI 
-- - 
` = ` | e E - T 


_ SES 
fir O op Em 











PE, Á 5. 
Р, Cd / Te ( 


ү w. 


i 25 


Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 





` 7 
h МР · 





ср Ја] 
Ws 


d =“ 


ga најма ~ 121/097 ^ 
Ola жк 














1r 
ШЕТ O] GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
NZ, XA QUÉ HÀ NÓI 





Nàm 2020 


åm 2020 là mót пат аду khüng 
hoáng dói vói thé giói nói chung 
và với người Công giáo di dân tai 
Hà Nội nói riêng, khi đại dịch Covid-19 hoành 
hành, làm suy giảm kinh tế, đe dọa đến mạng 
sống con người; các sinh hoạt Đức tin Công 
giáo vì vậy cũng không được cử hành thường 
xuyên như trước. 

Đại lễ di đân 2020 — kỳ Đại lễ lần thứ 10 
được tổ chức gói gọn trong hai ngày 27 và 
28/10/2020, với các hoạt động chính bao gồm: 
thánh lễ, dáng hoa kính Đức Me, tri ân quý vi ân 
nhân, rước kiệu Thánh quan tháy và tiệc mừng 
Đại lễ. Trước ngày Đại lễ chính thức tổ chức, 
một số sinh hoạt khác diễn ra hướng đến Đại lễ 
đi dân như: cầu nguyện, thi đấu bóng đá, cuộc 

“ ~ thi Tim hiểu Giáo lý Роса! và Cuộc đời thánh 
LÀ C H UNG N HAN Clémenté của Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thé 
2 Mién Bác. 

(с H O ІН ZA | Chủ đề của Dai lễ năm nay là: “Chính anh 
em là chứng nhân cho Thây”, định hướng người 
ха quê sống Đức tin ngay từ những hành động 
nhỏ nhất, và lan toả đến người khác niềm vui, 
hạnh phúc vì được sống trong ánh sáng Đức tin 
ấy. 

















Đức Cha Laurensó Chu Văn Minh, quý 
cha đặc trách Gia đình xa quê, quý cha nhà 
Dòng, quý cha đặc trách di dân các giáo phận 

ic. NI inh, quy cha chánh xú các giáo 
19 g Chúa Cúu Thë Hà Nói, quy 


n g db xÚ Thái Hà v và Cé 
ән”. | қ 








Phần ІІ: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 





VF 
s ы 


жыға лтты сағы» | 
| PME Un. a r ° 
Па е Ж 
| Un pH. A Uu 


c, [ ị 

= P А қ | ы | 
= Ë Ata 4h vị ân ÁR | 
E L A % 


@ GIẢI KINH TNH - THỂ ` 


JJ 


ГАМ CHÚNG | 
CHOCHÚACÚUTHË ` 


i» GIA DINH CÓNG GIÁO 
S ХА QUÉ HÀ NÓI 








— 
HH QUA BIRAM EN NIN ла ` i ` " 


XA QUÉ HÀ N 


à 


| Ми 


Ë 
AU YÊU CỦA BỨC кто DÀNH CHO Ноот XA @U 
fe co CÔNG GIÁO xA QUÊ НА NOI 





Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 





= v1 теу AU 


| МА! кан ТАМНУ ТНЕ ! [АТ Т rr F 
| J |í q 


Hà M^ -28 d | 


— j ` & | bech 


0 


A 


дно SATE 


д Фк фәт 
бар | deht ізді KÊ 1 ds 1 


Ha Nf пат 20 








жемде | gi) GIA DINH CÔNG GIÁO 
пат ХА QUE НА МО! 





DAI LÉ DI DÀN 


DIÉM HÓI TU VÀ NIÉM VINH DU 








СОА NHÜNG NGUOI XA QUÉ 


rong những trang vàng của 

GDCGXQHN, lật lại những trang 

có dấu ấn của Đại lễ di dân trong 
suốt một thập kỷ qua, có thể thấy điều làm nên 
sức cuốn hút đặc biệt của Đại lễ di dân nằm ở 
yếu tố luôn biến chuyển, phát triển không 
ngừng cả về hình thức và chất lượng. 


Nếu như thời điểm mới hình thành, Đại 
lễ di dân bao gồm các hoạt động: thánh lễ, сап 
nguyện, hoan ca diễn nguyện, thì những năm 
sau này đã xuất hiện thêm nhiều nội dung thú 
vị, bổ ích, sôi động như: giao hữu bóng đá và 
các môn thể thao khác; các cuộc thi tìm hiểu về 
Giáo lý, Kinh Thánh; tìm hiểu về GDCGXQHN 
và chủ đề của Đại lễ thông qua hình thức chiếc 
nón kỳ diệu, rung chuông vàng,... 


Đặc biệt, những thông điệp gợi mở từ Đại 
lễ di dán ngày càng mở rộng, chuyên biệt hóa, 
càng ngày càng có tính thời sự hơn; mỗi năm 
một chủ đề như châm ngôn, định hướng cho 
người Công giáo xa quê trong suốt một năm 
sống của mình. 


Các biến chuyển về hình thức và nội 
dung của Đại lễ di dân không nằm ngoài dòng 
chảy mục vụ của Giáo hội, đồng thời là kết quả 
của sự mở rộng về lượng và chất của 
GDCGXQHN, khi số lượng người tham gia vào 
gia dinh xa qué ngày một đông đảo hon, các 
ban ngành được hinh thành và di vào hoat 
động, thêm nhiều cộng đoàn mới được thành 
lập, đông đảo bạn trẻ tham gia sinh hoạt trong 
Gia đình xa quê. 

Với sự thích ứng, nhanh nhạy, năng động 
đó, mỗi kỳ Đại lễ đi dân thu hút hàng nghìn 
người tham du trực tiếp cùng hàng trăm nghìn 





lượt theo dõi qua các phương tiện truyền 
thông: nhờ đó có thêm nhiều anh chị em biết 
đến Gia đình xa quê và biết đến Thiên Chúa. 


Sự thành công của 10 kỳ Đại lễ а! dân là 
hình ảnh phản chiếu của một Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội đang ngày càng lớn mạnh 
về quy mô, đúng dán về đường hướng, khoa 
học trong vận hành và luôn gắn bó mật thiết, 
nâng đỡ Đức tin cho người Công giáo xa Xứ, xa 
quê. Việc cử đến các vị mục tử Đặc trách di dân 
trong và ngoài giáo phận, các linh muc chính 
xứ và các tu sĩ nam nữ đồng hành trong các Ку 
Dai lé di dán là mót dáu chí cho tháy Giáo hói 
dành tinh yéu và niém tin lón lao vào tiém 
năng phát triển ca GDCGXQHN. 


ГАРИ PFE IPC ШЕ И и Па "ЦМ 221” ғ. 





Phần IIl: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 
< 











H s “. > чун d 1 
at ase NI 
ИШТ 


гр р p 
tự Моћи а а 
ИДИ 





„с TS I) GIA BINH CÔNG GIÁO 





Mung Kinh Thánh Giuse Tho 


BON MẠNG GIA BINH CÔNG GIÁO XA QUÉ HÀ NỘI 


6 6 Ani cín cá giri gt iéc lao động luôn gắn liên với 
thì háy làm háy nói nhân danh cuộc sóng của môi con người 
Chúa Giésu và nhó Người khi sinh ra trén trán gian này. 
та сат ta Thién Chúa Cha. 9 9 Chính vì thế thánh Giuse đã làm việc 

(Cl 3, 17) chăm chỉ với tất cả ý thúc trách nhiệm của 


một bác thợ mộc lành nghề nơi miền quê 
Nagiarét. Hình ảnh thánh Giuse làm việc 
đã khắc ghi sinh động đời sống thường 
ngày của mỗi người, cách riêng là những 























người lao động xa quê. 


А | Theo truyền thống tốt đẹp mỗi dịp 
tháng 5 về, Gia Đình Công Giáo Xa Quê 

' | Hà Nội lại nô nức tổ chức Đại Lễ trọng thể 
| mừng kính thánh Giuse Thợ. Qua đó nhắc 
nhở người di dân biết chạy đến với thánh 
Giuse là Đấng Bảo Trợ là nguồn sức mạnh, 
là niềm an ủi khi ta gặp thử thách gian 
nan. Ngang qua thánh Giuse mà người xa 





quê ý thức hơn vai trò của việc lao động 
trong sứ mang loan báo Tin Mừng. 

Để hiểu được sự hình thành của ngày 

T Dai lé bón mang kính thánh Giuse Tho 
trong Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué 
chüng ta cán ngugc dóng thói gian 
tró vé vói nhüng пат mói 

hinh thành các cóng doàn 
di dàn Thái Hà. 











Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 


HOÀN CÀNH RA ĐỜI 
DAI LÉ MÜNG KÍNH THÁNH GIUSE THO 


ám 2006 Cộng Đoàn Xa Quê Hà Nội được hinh thành và sinh hoạt tai nhà thờ Thái 
Hà do Cha Рћегб Nguyễn Văn Khải phu trách. Đến tháng 9 пат 2009, Cha Bé trên 
cóng doàn Dong Chúa Cüu Тһе Hà Nói да trao cho cha Gioan Іліп Ngoc Quynh 
trách nhiệm coi sóc các cộng đoàn ха qué. Với lòng yêu mến những người ха qué cách đặc biệt, 
cha Gioan luôn trăn trở tìm hướng di tốt nhất cho công việc mục vụ này. Sau 6 tháng miệt mài 
hoạt động cùng các cộng đoàn, đến tháng 3 năm 2010, dưới sự hướng dẫn của cha Gioan, Hội 
Đồng Mục Vụ khóa đầu tiên được thành lập. Cùng với sự ra đời của Hội Đồng Mục Vụ, cộng đoàn 
dành riêng cho người xa quê cũng chính thức khoác lên mình tấm áo mới mang tên Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển lớn mạnh cả về quy mô hoạt động 
lẫn đời sống thiêng liêng của người xa quê. 





Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngang qua Mẹ Hội Thánh, được sự quan tâm ưu ái của quý cha 
đặc trách, mà Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đã chính thức nhận thánh Giuse Thợ làm Đấng 
bảo trợ. Đây chính là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã tặng ban cho người xa qué. Qua hình ảnh 
thánh Giuse, người xa quê được chiêm ngắm một tấm gương lao động rất gần gũi và tận tụy trong 
công việc Chúa trao phó. 


МА! TRÒ МА У NGHĨA 


DAI LË MÜNG KÍNH THÁNH GIUSE THO 


па thật, thánh Giuse Thợ chính là hồng ân tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tặng ban 

cho những người xa quê. Chính nơi thánh Giuse, người xa qué cảm nhận được su 

che chó bao boc như Ngài đã quan tâm săn sóc gia đình Thánh Gia năm xưa. Noi 
thánh Giuse người ta học hỏi được tấm gương lao động hăng say cần mẫn. Qua đó người xa quê 
cần noi gương bắt chước các nhân đức của thánh Giuse như lao động cần cù; hy sinh nhịn nhục, 
trung thành với Chúa, để người xa quét tró nén nhüng Giuse mói trong thé giói hóm nay. 

— и 
PS 


Л IR" (9% 
ТІ ru TP | H DIT | Ki 














„ойе MS GIA DINH CÔNG GIÁO 
„та, ХА QUE НА NOI 





Mừng Kinh Thánh Giuse Tho 
—— ĐẦU TIÊN - NĂM 2010 — 


Ngày 28/04/2010, thánh lễ mừng kính thánh Giuse Thợ 
bón mạng GDCGXQHN lần đầu tiên được tổ chức. 
Thánh lễ nằm trong khuôn khổ của Dai lễ di dân 2010 
Bối cánh, quy mô và dién biến về đại lé đã dé cáp trong phần 
Đại lễ đi dân 2010. 








Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 


Pai Kë 
Mung Kính Thánh Giuse Tho 








ا = 


au khi quyét dinh phán tách Dai lé kính thánh 

Giuse Thợ và Dai lé di dân làm hai ky Đại lễ lớn 

trong năm. Đầu tháng Мат năm 2011, Đại lễ 
mừng kính thánh Giuse Thợ lần thứ Hai được tổ chức. 


Để chuẩn bị cho Đại lễ, cha Đặc trách đã cho dựng 
một sân khấu nhỏ tại sân đền thánh Giêrađô làm nơi dâng 
lễ. Tuy còn đơn sơ, song thánh lễ đã diễn ra vô cùng sốt 
sáng, giáo dân xa quê cùng giáo dân trong giáo xứ và các nơi 
lân cận đã tế tựu về đây dự lễ. Toàn bộ khuôn viên Реп 
Thánh Giêrađô đều chật kín người, kéo dài ra phía cổng sau 
của nhà thờ Thái Hà. Thánh lễ diễn ra vào buổi tối do cha 
1 | Đặc trách Gioan Lưu Ngoc Quỳnh và cha Phó Đặc trách 


== — "es S e - 4 
t -— E FA 
F Қанты) "Ze di Fà | 


ІТ ртт .- d! Vinhsơn Liêm Nguyễn Trường Chính đồng tế. 
i L. | L3 e j S ; R ` А ° A ` ` 
Wn. au thánh lé, thành viên của 10 cộng đoàn cùng nhau 
d У rẻ dùng bữa tiệc ngot ăn mừng ngày Dai lé. Ban Sinh hoat dá 
có nhüng tiét muc Кћиду dóng báu khóng khí trong ngày 
này. 


L 
# F 
„н 


Những năm tiếp theo, năm 2012 và năm 2013, Dai lé 
mừng kính thánh Giuse Thợ cơ bản được tổ chức theo mô 
hình của năm 2011. 











ez | А ` 
AM CHUNG ` | |) GIA BINH CÔNG GIÁO 


Mừng Kinh Thánh Giuse Tho 





uóc sang nám 2014, Gia Dinh Cóng Giáo 

Xa Qué да có nhiéu buóc dót phá, trong 

dó tiéu biéu nhát là dáy manh thuc hién 
muc tiéu tim kiém, mói goi và thiét Јар các cóng doàn 
mói theo mð hinh giáo xú. Nhó до các cóng doàn, các 
ban ngành đã quy tụ được đông đảo thành viên tham 
ø1a sinh hoạt. 


Các hoạt động chính trong ngày Đại lễ kính 
thánh Giuse Thợ gồm có: thánh lễ tĩnh tâm, dâng hoa 
kính Đức Mẹ, liên hoan tiệc mừng, rước kiệu Thánh 
bón mang, thánh lễ đồng té trong thé tại giáo xứ Thái 
Hà. Cùng với sự ra đời và phát triển của ban Truyền 
Thông từ năm 2013. Đến năm 2014 mọi hoạt động 
hướng đến ngày Đại lễ bổn mạng được Ban Truyền 
thông chuyển tải rộng rãi lên các phương tiện truyền 
thông đại chúng như: 


Website https://xaqueconggiao.net; 
Youtube và Fanpage: Gia Dinh Cóng Giáo Xa 
Qué Hà Nói 

Dai lé müng kính thánh Giuse Tho пат 2014 
được tổ chúc trong hai ngày thú Ba (06/05) và thứ Tư 
(07/05) tai nhà thó Thái Hà vói chú dé: Tán Phúc Атп 
Hóa Dói Sóng Gia dinh và Cóng doàn. 


Dé chuẩn bi tâm hồn người xa qué mừng Đại lé 
Giuse Thợ cách sốt sắng, Hội Đồng Mục Vụ đã tổ chức 
cho các cộng đoàn chương trình câu nguyện tai các 
phòng trọ và thu hút được nhiều thành phần tham dự. 
Cao điểm của chương trình mừng đại lễ là hai ngày tĩnh 
tâm vào thứ Hai (05/05) và thứ Ba (06/05), Đại lễ bón 
mang chính thức được diễn ra vào ngày thứ Tu (07/05). 
Trước các thánh lễ đều có các buổi dâng hoa kính Đức 
Mẹ và thánh Giuse cách trọng thể. 














































Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


4 Я f el ` | 


e 








l7 r | 
ЕТІСТІ e GIA BINH CÔNG GIÁO 
„Nan XA QUÉ HÀ NÓI 


| 
| 
А. 


























Müng Kinh Thánh Giuse Tho 


uóc sang nàm 2015, Dai lé tiép tuc duoc 

tó chüc trong 2 ngày thü Ba (05/05) và 

thú Tu (06/05). Các hoat dóng chính 
tiếp tục được kế thừa từ năm trước nhung vé quy mô tổ 
chức được mở rộng hơn. Hàng nghìn trái tim đã quy tụ 
về giáo xứ Thái Hà sé chia niềm vui trong ngày lễ bón 
mạng. 

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng cách sốt 
sắng, quý cha đã tổ chức ngày tĩnh tâm vào thứ Ba 
(05/05) tại nhà thờ Thái Hà. Trong bài chia sẻ của buổi 
tĩnh tâm, cha Phó Đặc trách Giuse Trần Hữu Hoan 
mời goi cộng đoàn noi gương thánh Giuse trong đời 
sống gia đình với ba yếu tố quan trọng đó là: Gia đình 
cầu nguyện, Gia đình bảo vệ sự sống và Gia đình loan 
báo Tin Mừng. 


Trong ngày Đại lễ, các hoạt động chính được 
dién га gồm: tiệc mừng lễ bón mang, dáng hoa kính 
Đức Mẹ, rước kiệu thánh Giuse, thánh lễ đồng tế và 


қ h - Lë e 
қы. 52% CL GENT И НА Käl (2) 
= ~“ ед Ra 


|| 
| т | | 


Wu 
A WO Ш 


(011000 tt 











giao luu ván nghé tiéc ngot. Truóc thánh lé, cóng 
doàn dán Chúa cüng hói hoa xa qué huóng vé Me 
bàng hoat dóng dáng hoa kính Рис Me. Qua мес 
dáng hoa những người con уби dấu muốn dâng lên 
Mẹ những tâm tình con thảo đối với Mẹ hiên. Sau 
hoạt động dâng hoa, đoàn rước kiệu thánh Giuse bắt 
đầu với những tiếng trống, tiếng kèn vang rộn vang, 
làm cho không khí của buổi lễ thật long trọng. Đặc 
biệt trong đoàn rước năm nay, có 17 em thiếu nhi 
thuộc các cộng đoàn xa quê đã tham gia Ban Lễ Sinh 
trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê. 


Tham dự thánh lễ Bốn mạng năm nay có cha Bé 
trên Chánh xứ Thái Hà cha Giuse Trinh Ngọc Hiên, 
quý cha khách và quý cha trong cộng đoàn Dòng 
Chúa Cứu Thế Hà Nội. Trong bài giảng cha Bề trên đã 
nói lên tấm gương sáng của thánh Giuse về việc sống 
âm thám trong lao động. Thánh nhân đã mau mắn 
đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình và 
thi hành sứ mạng đó một cách trọn ven. 





— G) cua oin cone o 
B ОЛЕШ Es 


lE 7117 T gët —— 
CHAO MUNS qui | Dui CONG DOAN | 
МЕ hj íl P à КО) PONE 


hs 

















Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 

























Mung Kinh Thánh Giuse Tho 
— — —— МАМ 2016 — — — 


uóc sang nám 2016, Tam nhát kính 

thánh Giuse tho bát dáu tü ngày thú Hai 

(09/05) dén thü Tu (11/05) tai nhà thó 
giáo xú Thái Hà. Мат 2016 cüng là пат dánh dáu su 
thay dói lón trong hành trinh phát trién cüa Gia Dinh 
Cóng Giáo Xa Qué Hà Nói vói các hoat dóng cáu 
nguyén, hoat dóng tinh tám, hoat dóng thé thao duoc 
mở га với muc đích thúc дау không khí ngày Dai lễ 
kính thánh Giuse quan tháy. 


Niềm vui của ngày Đại lễ được nhân lên gấp đôi 
vì năm nay GDCGXQHN ra mắt Hội Đồng Mục Vu 
nhiệm kỳ 2016 - 2019. Cùng với sự phát triển không 
ngừng về số lượng thành viên, sự ra đời của các cộng 
đoàn ban ngành cần một bộ máy lãnh đạo được đổi 
mới để đem lại nhiêu hoa trái hơn nữa cho người xa 
quê. Đồng thời Giới trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu 
của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội nói riêng và 
của toàn thể Giáo hội nói chung. Nhằm giúp giới trẻ 
ngày càng phát triển và có nhiều người tham gia sinh 
hoạt, các bạn Giới trẻ đã bầu ra Ban Điều hành đây 
nhiệt huyết và hy sinh, có khả năng dẫn dắt giới trẻ 
trong thói gian tới. 


Với mục đích tạo sân chơi cho các cộng đoàn, 
giüp thành viên của các cộng đoàn có cơ hội giao lưu 
với nhau, tăng tình liên đới, hiệp nhất trong yêu 
thương phuc vụ, trước Tam nhật kính thánh Giuse 2 
ngày, Ban Thé thao đã tổ chức buổi giao lưu bóng đá 
chào mừng Đại lễ kính thánh Giuse. Giải thi đấu có 16 
đội đến từ các ban ngành của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội tham gia. 

Bên cạnh giải bóng đá, còn có các buổi cầu 
nguyện của các cộng đoàn luân phiên tổ chức tại các 
phòng trọ. Khác với mọi năm, năm nay Сла Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội tổ chức với 2 buổi tĩnh tâm trước 
ngày Đại lễ thay vì 1 buổi như các năm trước, với mong 
muốn người xa quê có được nhiều thời gian lắng đọng 
tâm hồn trở về cùng thánh Giuse hơn. Trong các buổi 
tĩnh tâm, Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R, đã chia 
sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của sự tĩnh tâm. Tĩnh tâm 
không phái là một cuộc hội họp, một cuộc гар gỡ giao 
lưu, nhưng tĩnh tâm ở đây là việc mỗi người tự nhìn 







































vào bán thán, vào cuóc sóng nói tai cüa 
minh dé nhận ra và mong muốn được 
hoán cái tám hón. Khi dà hiéu duoc tinh 
tâm là gi, cha Giuse mời gọi mỗi người tu 
vấn lại bản thân câu hỏi “Chúa Giêsu là 
al?". Ngài là ai trong cuộc đời khi con 
người còn mải mê kiếm tìm thế gian mà 
quên mất đi sự hiện diện của Thiên Chúa. 
Qua hai buổi tĩnh tâm, cha giáo Giuse mời 
goi mỗi người xa quê luôn biết dọn sẵn 
tâm hồn để đến cùng Chúa đặc biệt trong 
dip mừng lễ bón mạng thánh Giuse thợ 
của cộng đoàn. 


Với tất cả những ý nguyện cùng với 
một tâm hồn thánh thiện ngang qua lời 
chuyển cầu của thánh Giuse quan thầy, 
người xa quê vui bước trong ngày Đại lễ 
kính thánh Giuse được tổ chức cách long 
trọng tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà ngày thứ 
Tư (11/05). Kế thừa các truyền thống tốt 
đẹp của các năm trước như: dâng hoa, 
rước kiệu thánh Giuse quan thầy,... ngày 
Đại lễ có thêm các hoạt động mới như: đại 
tiệc liên hoan chia sẻ niềm vui của anh chi 


Phần 111: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 


em xa quê và hoạt động thể thao 
dân gian gắn kết tình huynh đệ 
trong một gia đình với người cha 
nhân hậu là thánh Giuse. Thánh lễ 
mừng kính thánh Giuse với sự tham 
dự của cha Bề trên Giuse Trịnh 
Ngọc Hiên, quý cha đặc trách di 
dân, cùng quý cha trong Dòng Chúa 
Cứu Thế. Trong thánh lễ, cha Giuse 
Nguyễn Thể Hiện chia sẻ những 
huấn dụ về thánh Giuse và mời gọi 
mỗi người hãy noi gương thánh 
nhân trong công việc cũng như đời 
sống thiêng. Dù làm bất cứ công 
việc gi cũng làm với tinh thân đơn sơ 
nhất, làm tất cả mọi sự như đang 
làm cho Chúa hầu vinh danh Thiên 
Chúa và mang lại nhiều hữu ích cho 
anh chị em. Sức mạnh của sự “Hiệp 
Nhất - Yêu Thương” là hai điều tâm 
đắc mà cha Bé trên muốn cầu chúc 
cho Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội. Ngài nhắc đi nhắc lại những 
điều này hầu mong qua Đức Kitô 
Phục Sinh, qua lời chuyển cầu của 
thánh Giuse quan thây, qua Hội 
Đồng Mục Vu di dân cùng quý cha 
đặc trách làm được nhiều hơn nữa 
cho sự phát triển của người xa quê 
trong tình hiệp nhất. 








xÆ 
I алуда 

ЕТІСТІ Ø GIA BINH CÓNG GIÁO 
NZ, XA QUÉ HÀ NÓI 












Phần ШІ: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 





F 





_ une Ø GIA DINH CÓNG GIÁO 
N XA QUÉ HÀ NÓI 








Mung Kinh Thánh Giuse Tho 


J | | [ —n 


ước sang năm 2017, là một năm ghi dấu 

sự lớn mạnh rõ rệt của Gia Đình Công 

Giáo Xa Quê Hà Nội qua các hoạt động 
mục vụ được kế thừa và phát huy các thành tựu của các 
năm trước. Quá trình chuẩn bị hướng về ngày Đại lễ 
được tổ chức công phu hơn, các hoạt động cầu nguyện, 
tĩnh tâm, hành hương được tổ chức từ một tháng trước 
ngày Dai lễ. Năm nay, Dai lễ kính thánh Giuse bón 
mạng tiếp tục được điễn ra trong tam nhật từ thứ Hai 
(08/05) đến thứ Tư (10/05) trong bầu không khí hân 
hoan khắp các cộng đoàn. Các băng rôn, khẩu hiệu, 
pano áp phích,... được trang trí xung quanh khu vực 
nhà thờ Thái Hà để kỷ niệm 1o năm Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội hình thành và phát triển. 

Mỗi anh chị em xa quê chính là một nhà truyền 
giáo cần sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng như các 
môn đệ xưa. Bằng những chia sẻ chân thành của 
mình, cha Đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã mang 
một luồng khí mới đến cho anh chị em đi dân trong 
thánh lễ tĩnh tâm lúc 20hoo ngày 08/05/2017 tại giáo 
xứ Thái Hà. 

Năm 2017 được gọi là năm hồng ân vì trải qua 
một thập kỷ, Gia Đình Công Слао Xa Quê Hà Nội từng 
bước di lén trong sứ mang quy tu người xa quê trong 
một mái nhà và sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Trong 
tinh thân chuẩn bị mừng lễ bón mạng, mỗi người ха 
quê hăng say chuẩn bi cho thánh lễ bón mạng sắp tới. 


Sứ mệnh loan báo Tin Mừng của mỗi người xa 
quê được Chúa trao phó rất khác nhau: người qua ánh 
mắt, người qua nụ cười, người qua môi miệng, qua 
những cái nắm tay, cái ôm hay những lời cầu nguyện. 


Cha Gioan đã đưa cộng đoàn tham dự di từ câu 
chuyện thực tế này đến câu chuyện thực tế khác. 
Trong bức tranh loan Tin Mừng đó, anh chi em di dân 
hàng tối, hàng đêm vẫn miệt mài rong ruói khắp nơi 
để quy tụ anh em mình về chung một mái nhà Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 

















Cao trào trong Tam nhật kính 
thánh Giuse quan tháy phái ké dén cuóc 
ruóc kiéu trong thé lán dáu tién duoc tó 
chüc xung quanh nhà thó và Vuón Hoa 
Düc Bà. Vói su tham gia cüa 22 cóng 
doàn, 16 ban ngành dá làm cho cuóc ruóc 
kiéu thánh Giuse thém long trong. Trén 
sương mát của hàng ngàn người tham dự 
là niềm vui, hào hứng và hãnh diện. 
Không chỉ dừng lại ở vẻ hình thức ђе 
ngoài, cuộc rước trọng thể còn khơi gợi 
nơi mỗi người xa quê chiều kích lữ hành 
của cuộc sống, đó là biểu tượng cho sự 
hiệp nhất cùng nhau bước trên một hành 
trình nên thánh như Đấng Bảo Trợ. 


Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 


Thánh lễ trọng thể mừng 
kính thánh Giuse Thợ được diễn 
ra sau cuộc rước. Chia sẻ trong bài 
giảng, cha Gioan Nguyễn Ngoc 
Nam Phong đã gửi lời chúc mừng 
tới Gia Đình Công Giáo Xa Qué На 
Nội, đồng thời khơi gợi lại những 
hình ảnh lịch sử đẹp của thánh 
Giuse mà người xa quê nhận làm 
Đấng Bảo Trợ. Mỗi người xa quê 
hãy lao động hăng say và loan báo 
Tin Mừng bằng chính đời sống lao 
động thường ngày để góp phần 
xây dung Gia Đình Công Giáo Xa 
Qué Hà Nói ngày mót шлеп nó 
trong ơn nghĩa Chúa. 








p 
Т m | 
„снн e GIA DINH CÔNG GIÁO 
“лл XA QUE НА NOI 


im, 7 











n 8 Ет RUBUS 1 


"` GIÁ DINH CÔNG СТА 


HI 4% -4 We, 


T à 
|| T 


= 


UU ame 
[ 


СЭ, h Thánh Giusi 


Nội ngày 10 tháng 05 năm 2 


Lu 


= " а: У k; 
3v li 


r Fu PY 
V T 4) 
KEN E: _Ñ 


" š = у 





Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


ч 7 


m ü o ` 


| НАМ НОАМ 
Ke MU G ШЕВ AL 











Mung Kinh Thánh Giuse Tho 
— МАМ 2018 — — — 


uóc sang nám 2018 là mót nám hóng 

phúc của việc loan báo Tin Mừng dành 

cho người xa quê. Từ các khâu chuẩn bị 
ngày đại lễ đến các hoạt động tĩnh tâm đều được xoay 
quanh chủ đề “Loan báo Tin Mừng" để hướng dẫn 
người xa quê thực thi sứ mạng tông đồ. 


Đại lễ kính thánh Giuse được tổ chức trong tam 
nhật từ thứ Hai (14/05) đến thứ Tư (16/05). Các hoạt 
động chính trong ngày lễ bổn mạng tiếp tục được kế 
thừa và phát huy. Mỏ đầu cho buổi tĩnh tâm, Cha đặc 
trách Gioan Luu Ngọc Quỳnh giúp người xa quê nhìn 
lại trách nhiệm thực thi loan báo Tin Mừng bằng các 
câu hỏi. Đâu là nguyên nhân khiến cho anh chị em 
không can đảm loan báo Tin Mừng: chính anh chi em 
xa qué khóng у thüc dugc ráng minh cán loan báo Tin 
Mừng: chính anh em đang thiếu hiểu biết vé đức tin 
của chính mình, chỉ nghĩ đến việc làm ăn cơm áo вао 
tiên mà không nghĩ đến việc “làm giàu” trước mặt 
Thiên Chúa. Hiểu được giá tri sâu xa ấy, át hàn mỗi 
người xa quê thấy được trách nhiệm và quyết tâm sống 
với tinh thần sống đời sống chứng tá theo Chúa với sứ 
mang Loan Báo Tin Mừng. 


Мат 2018 cüng là пат hóng рћис dói vói nguói 
xa qué vi lần đầu tiên người ха quê được chào đón một 
vị Giám mục trong ngày lễ bón mạng của Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Đức cha Anphongsô 
Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin 
Mừng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ưu ái cách 
đặc biệt đối với anh chị em xa quê. Ngài mời gọi anh 
chị em xa quê loan báo Tin Mừng qua việc cầu nguyện 
và đọc Lời Chúa mỗi ngày. Chính Lời Chúa là ngọn đèn 
soi đường chỉ lối hướng dẫn người xa quê trở về bên 
Chúa là nguồn dưỡng nuôi tâm hồn. 





Вис cha Anphongsó Nguyên Нои Long, 
Chü tich Üy ban Loan Báo Tin Müng 
cüa Hài Dông Giám Мис Viêt Nam 


Soan báo 


TIN MUNG 








Phần III: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 








% JBÁNG C 
"у. ИШ ТЕП ШЕН 
£ ttuán Thánh ÜB Phan. Ga Doan Тегёѕ 


Bóng luan CB Penh C (® Mẹ Напо Сии Giúp P 
СӨ Daminh GÐ Phëró Ти - Ninh 








нее МЕҰ) GIA DINH CÔNG GIÁO 
N ХА QUE HA NOI 


Mung Kính Thánh Giuse Tho 
— NAM 2019 — — — 


uóc sang nám 2019, Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué Hà Nói có su dói mói trong 

cóng tác truyén thóng qua viéc tó chüc khóa dào tao truyén thóng do Ban 

Truyén thóng xa qué thuc hién. Song song vói các hoat dóng chính ке thua tü 
пат 2018 nhu: сап nguyén huóng vé Dai lé сйа cóng doàn; giái bóng dá xa qué truóc thém 
Đại lễ; các hoạt động thể thao dân gian; buổi tĩnh tâm trong Tam nhật kính thánh Giuse quan 
thầy. Đặc biệt còn có sự ra mắt ban điều hành Hội Đồng Mục Vụ khóa 3 nhiệm kỳ 2019 - 
2022. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Đồng Mục Vụ khóa 3 đặt ra 5 tiêu chí trong sự phát triển của 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội: Tìm kiếm và mời gọi; Củng cố và duy trì đời sống đức tin; 
Làm chứng và loan báo Tin Mừng nơi minh sinh hoạt; Tham gia tích cực với Giáo hội sở tại và 
Giáo hội quê hương: Thăng tiến con người toàn diện. 


Trong ngày đầu tiên của Tam nhật kính thánh Giuse tại nhà thờ Thái Hà, quý cha đặc 
trách trao giấy chứng nhận tri ân quý chức, quý ân nhân của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội và ra mắt ban điều hành Hội Đồng Mục Vụ khóa mới, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đây là thời 
khắc chuyển giao hai Ban Điều hành tân - cựu, mở ra một trang sử mới trong sự phát triển 
của Gia Đình Công Giáo Xa Qué Hà Nội. 


























Đại lễ mừng kính thánh Giuse quan 
thầy là dịp đặc biệt để những người con xa 
quê ta ơn Chúa và thánh cả Giuse trong 
hơn một thập ký hình thành và phát triển. 
Với sự ra đời của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội, các hoạt động mục vụ dành 
riêng cho người xa quê cũng được chú 
trọng. Thứ nhất, đó là ơn việc làm: anh 
chị em xa quê có công việc ngày một ổn 
định, thăng tiến và phát triển. Thứ hai, đó 
là sự biến đổi trong tư duy, suy nghĩ của 
anh chị em xa quê về cuộc sống về lao 
động: lao động vất vả không chỉ để nuôi 
sống gia đình mà còn để "nuôi" Chúa 
Giêsu lớn lên mỗi ngày trong cuộc đời ta. 


Phần 111: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 





ино РЕА GIA DINH CÔNG GIÁO 


CHOCHÚACÚUTHẾ Я 
2006 - 2021 


mm Bun ХА QUÊ HÀ МО! 


і 


"a 





Phần 111: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 








SIE Cl, uuo EIn ANT е! БТИ e € 


SA SIE CONG EAD EA QUÉ MÀ NOR 





CHO CHÚA CUU THÉ | | GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
—N XA QUÉ HÀ NỘI 





Mừng Kính Thánh Giuse Tho 
— МАМ 2020 ——— 


uóc sang пат 2020, lån даи tién ха hói 
Viét Nam phái trái qua dai dich bénh 
Covid-19, do dó các hoat dóng xung 
quanh Dai lé müng kính thánh Giuse cüng bi han ché. 
Nhờ hồng án Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh 
cả Giuse quan thầy mà ngày Đại lễ vẫn được diễn ra sau 
kỳ khủng hoảng vì dịch bệnh. Thật là ơn lành to Јдп của | 
thánh Giuse mà mỗi người xa quê vẫn khỏe manh де | 
quy tụ nơi nhà thờ Thái Hà dâng lòi ta on Thiên Chúa. | 


Khác với mọi năm, năm nay vì sự nguy hiểm của 
đợt dịch Covid-1o nên Đại lễ phải lùi lại 3 tuần so với 
mọi năm với quy mô tổ chức nhỏ hơn trong hai ngày thứ 
Ba và thứ Tư (26 - 27/05) nhưng không vì thế mà thiếu 
đi tỉnh thần mừng lễ nơi mỗi anh chị em xa xứ xa quê. 
Theo truyền thống của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội, trước thánh lễ quan thầy các cộng đoàn luân phiên 
tổ chức các buổi cầu nguyện tại nhà trọ. Khi chuỗi ngày 
cầu nguyện của các cộng đoàn kết thúc, anh chị em xa 
quê bước vào thánh lễ tĩnh tâm để dọn mình đón Chúa 
đến trong tâm hồn. Thánh lễ tĩnh tâm năm nay với chủ 
dé "Нау ra di rao giảng Tin Mừng " đã gợi nên nơi mỗi 
người xa quê sứ mạng Chúa truyền. "Anh em hãy đi 
khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi 
loài thụ tao" (Mc 16,15"). Đó là Lời Chúa truyền cho các 
tông đồ đi truyền giáo. Và đó cũng là lệnh Chúa truyền 
cho hết mọi tín hữu cách riêng là người xa quê đi làm 
công việc của người tông dó. Thánh lễ bắt đầu bằng gió 
Cháu Thánh Thể sốt sáng, dáng lên Chúa những hy 
sinh, những tâm tình, những lời câu nguyện và dọn 
mình sẵn sàng đón Chúa đến. 


Thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse diễn 
ra trong bầu khí linh thiêng, đồng tế trong thánh lễ có 
cha Bé trên Chánh xứ giáo xứ Thái Hà - cha Giuse Trịnh 
Ngọc Hiên, cha Đặc trách truyền thông giáo xứ Thái Hà 
- cha Giuse Nguyễn Văn Toản, cha Đặc trách di dân 
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và cha Phó Đặc trách Giuse 
Trần Hữu Hoan. 





ыы — | ` ` 





Phần Ill: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 





Néu khóng thú дёп gia dinh xa qué mót lán, thi nguói Hà Nói khóng thé biét duoc 
những người xa qué đã hy sinh biết bao dé đến với nhau, để cùng nhau sống Đức tin, sóng Lời 
Chúa giữa thành phố bon chen xô bồ này. Như thánh Giuse năm xưa đã âm thầm lao động, 
âm thầm cống hiến như thế nào thì những người con xa quê cũng đã thực thi như vậy để xây 
dựng nên một Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội phát triển như ngày nay. 


Đại lễ mừng kính thánh Giuse quan thầy là dịp đặc biệt để những người con xa quê tạ 
ơn Chúa và thánh cả Giuse trong hơn một thập kỷ hình thành và phát triển. Với sự ra đời của 
Gia Đình Công Слао Xa Quê Hà Nội, các hoạt động mục vụ dành riêng cho người ха quê cũng 
được chú trọng. Thứ nhất, đó là ơn việc làm: anh chị em xa quê có công việc ngày một ổn 
định, thăng tiến và phát triển. Thứ hai, đó là sự biến đối trong tư duy, suy nghĩ của anh chi em 
xa qué về cuộc sống về lao động: lao động vất vả không chỉ để nuôi sống gia dinh mà còn dé 
"nuôi" Chúa Giêsu lớn lên mỗi ngày trong cuộc đời ta. 


| | | Y / 








| Zei GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
XA QUÊ HÀ NỘI 





j Kiss Geer E TAN 


23 _ 
D F же А 
We = Р. 
"i d MN 
а | у h ү 


47.4 


Phần III: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 








une MY GIA BINH CÔNG GIÁO 
КЕ. XA QUÉ HÀ NÓI 





Müng Kính Thánh Giuse Tho 
— n МАМ 2021 ———— 


uóc sang nám 2021, Viét Nam tiép tuc phái dói mát vói su büng phát dich bénh 

Covid-19 lån thú 4, dich bệnh đã làm cán trở những sinh hoạt của Gia Dinh 

Công Giáo Xa Qué Hà Nội, đặc biệt là ngày Dai lé mừng kính thánh Giuse Thợ. 
Khác vói пат truóc, пат 2021 dich Covid-19 tái büng phát vào quáng thói gian dién ra vào 
ngày lé müng bón mang. Hói Dóng Muc Vu di dán cüng quy cha dác trách lién tuc thay dói ké 
hoạch so với dự dinh ban đầu да dé ra. Đối diện với thực tai dáng sợ này, quý cha đặc trách và 
Hội Đồng Mục Vụ đã nhanh chóng dé ra những giải pháp để vừa đảm bảo an toàn sức khỏe 
vừa củng cố và phát triển, đảm bảo đời sống Đức tin. 


Thay vì tổ chức Tam nhật kính thánh Giuse bổn mạng long trọng, Đại lễ năm nay được 
tổ chức ngắn lại trong hai ngày thứ Ba (04/05) và thứ Tư (05/05). Các hoạt động cầu nguyện 
hướng về ngày lễ tiếp tục được duy trì. Мат nay, để đảm bảo an toàn trước dich Covid-19, quý 
Cha và Hội Đồng Mục Vụ đã giảm thiểu một số hoạt động trong ngày lễ như: thể thao trước 
thêm Đại lễ, tiệc mừng, rước kiệu thánh Giuse trong tiếng kèn trống. 


Năm 2021 đánh dấu 15 năm Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội nhận thánh Giuse làm 
thánh bón mang. Trong suốt 15 năm qua, cùng với thánh Giuse, người xa qué đã nỗ lực bằng 
nhiều phương thế khác nhau noi gương thánh Giuse làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Một trong 
những phương thế người xa quê duy trì bền bỉ trong nhiều năm qua để phát triển mở rộng các 
cộng đoàn và duy trì đời sống đạo đức cho người di dân đó là đọc kinh cầu nguyện tại các 
phòng trọ của người xa quê. 








~ 


ІІ: CÁC HOAT VU ТОМО ĐỒ 


^ 


Рћап 











A 


» 
= 


XA ОЏЕ НА МО! 


* 


О 
< 
© 
V 
2 
О 
Ü 
= 
= 
à 
< 
© 





P k. 


LÀMCHÜNG | 
CHOCHÚACỨUTHẾ  ‡ 














Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 















„xem МӘЖ) “GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 


Mừng Kinh Thánh Giuse 152. 





.nhüns nsuói J 


188 





Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


hin lai 15 пат да qua, vói tüng buóc phát шлеп Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué 

Hà Nội đã di theo con đường của thánh Giuse, luôn luôn тд lòng ra dé Thiên 

Chúa dẫn lối, để Thiên Chúa dùng mình như Ngài đã dùng thánh Giuse. Với 
mỗi người con xa quê công giáo Hà Nội, mẫu gương lao động của thánh Giuse Thợ là kim chỉ 
nam tuyệt vời trong đời sống Đức tin. Là những người sinh sống, học tập và làm việc tại thủ 
đô Hà thành với mục tiêu phát triển bản thân, vượt qua gánh nặng cơm áo gạo tiền, quả thực 
chứa аду những cam bẫy làm lu mð đời sống Đức tin của người Công giáo. Nhưng có dáng 
bảo trợ cao cả là thánh Giuse Thợ, lương tâm chúng ta luôn được soi chiếu qua tấm gương vĩ 
đại của người trong đời sống lao động chân chính, khiêm nhường và thầm lặng. Vì vậy, con 
thuyền Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội mãi được di chuyển cân bằng và cập bến bờ Nước 
Trời cách chắc chắn dưới sự chèo lái của thánh Giuse Thợ bổn mạng. 












LÀMCHÜNG | 
CHOCHÜACUUTHÉ  ‡ 


K 4 
Q ^ 

















Phần Ill: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 





Á 
j 


A E Á (л / [| | A (У Á 4 4 (7 a! 


duoc lón 
х, ` Be: с e стал | ГЭ Be а и | 
0)! Chúa , Vd і 5 N 











I‘) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
m ХА QUE НА NOI 


2006 - 2021 N 


hánh lé là hoat dóng quan 
trong nhát, là nguón mach tót 
dinh dói sóng Düc tin noi 
người Kitô Hữu, nói theo cách của Cộng 
đồng Vatican II. Đây chính là thời điểm để 
Thân Thể Mầu Nhiệm được biểu lộ cách cực 
trọng và cũng là lúc mà con người được kết 
hợp mật thiết cùng Đức Kitô. Trong hành 
trình 15 năm làm chứng cho Chúa Cứu Thế, 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội luôn có 
những thánh lễ đặc biệt sốt sáng nhằm 
chiêm ngắm và tôn vinh danh Thánh cực 
trọng. 
Trước hết phải kể tới hai kỳ lễ lớn của 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội mà quý 
ông bà, anh chị em vừa cùng nhìn lại ở phân 
trên. Đó là Đại lễ di dân và Đại lễ mừng kính 
thánh bổn mạng Giuse Thợ . Đây chính là 
đỉnh cao trong đời sống phục vụ của 
GDCGXQHN. Trong khuôn khó các kỳ dai 
lễ, thánh lễ tĩnh tâm ( Đại lễ di dân, Đại lễ 
bón mang), thánh lễ khai mac (Đại lễ di 
dân), thánh lễ bế mạc ( Đại lễ đi dân), thánh 
lễ tri tri ân quý vị ân nhân (Đại lễ di dân) 
được diễn ra cách trọng thể, thu hút hàng 
nghìn giáo dân tham dự. Đặc biệt, sự hiện 
điện của Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên; cha 
Bề trên Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh 
- Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội; cha 
Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Ủy ban di 
dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam; Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó 
Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam; Đức cha Phêrô 
Nguyễn Văn Dé - Giám mục Giáo phận Thái 
Bình; cha Giuse Nguyễn Thể Hiện - cố vấn 
Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và quý 
cha khách mời, quý cha quê hương trong các 
kỳ đại lễ là nguồn động viên to lớn, thể hiện 
sự quan tâm đặc biệt của Giáo hội Việt Nam 
đối với những giáo dân xa xứ, xa quê. 











Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 











Binh cao của mỗi ky Đại lé di dân là thánh lé ta ơn. 
DAI LË DI DÀN 
MUNG KÍNH THÁNH GIUSE THO - ВОМ MANG GIA DINH CÔNG GIÁO XA QUE HÀ NOI 


ET Ген! шн 
| M M Wu dù. 


- Æ ph Cé Ah m (е 
m WI EE V. Tae Zä мо + eL 
xí dt? ЛЕ LUE a a + æ e at? "js he A 


> A ; A 
"ы m š 
У 3 Pt. | 
kả xi 


и 
жа 


eo => Е 





Thánh lé типа kính thánh Giuse Тһо – bón mang Gia Binh Cóng Giáo Xa Qué На Nói 











al- 


ІТ Ð GIA BINH CÔNG GIÁO 
ash; ХА QUÉ HÀ NÓI 











Thánh lé tri ап quy vi ап пћап 


ếu Đại lễ là dip để người ха qué hân hoan vui mừng ngày lễ lớn của dai Gia Dinh 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội thi thánh lé tĩnh tâm là khoảng lặng, là một nốt trầm để 
mọi người chiêm ngắm kỹ hơn mầu nhiệm ngôi Hai cực thánh. Đây cũng như là 
một cơ hội де mỗi thành viên thanh táy tâm hồn để chào đón niềm hạnh phúc mới trong tình yêu 
của Đức Kitô. Thánh lễ tĩnh tâm thường được tổ chức vào các dịp trọng đại như: trước Đại lễ kính 
thánh Giuse Thợ, trước Đại lễ di dân khoảng 1 tháng, mùa Chay,....Thánh lễ tĩnh tâm của 
GDCGXQHN thường được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà hoặc tại Dan Viện Xitó (Châu Sơn 
- Ninh Bình), Đan viện Biển Đức (tỉnh Hòa Bình), các giáo xứ quê hương trong các dip tĩnh 
tâm,....Chính vì ý nghĩa thiêng liêng giúp các thành viên đi vào chiều sâu tâm hồn nhiều hơn nên 
trong mỗi ky hay thánh lễ tĩnh tâm của GDDCGXQHN đều có rất nhiều thành viên tham du. 





- "A *6 fr и a a Y 
vi Ру ы x а Ar Фере, ^ 





Thánh lé Tinh tâm mùa Vọng 





Thánh lé Tinh tåm müa Chay 


ЕЕ Ng X __ | | 











Phần Ill: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 


ào mói thú Tu hàng тийп, Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué Hà Nói 

sé có thánh lễ dinh kỳ do quý cha đặc trách cử hành. Truyền 

thống này đã được duy trì từ năm 2009. Мат 2008, Cộng đoàn 
Dòng Chúa Cứu Thé giao Cộng đoàn di dân cho cha Gioan Nguyễn Ngoc 
Nam Phong phụ trách. Cha Gioan đã tổ chức thánh lễ cho người di dân vào 
lúc 20h thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần. Cuối пат 2009, việc dẫn dắt Cộng 
đoàn di dân được chuyển giao cho cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh. Cha Gioan đã 
chuyển đổi thánh lễ định kỳ sang 2oh thứ Tư hàng tuần. Trong những giai 
đoạn đầu, sau mỗi thánh lễ định kỳ, các thành viên trong Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội quy tụ trước Đền Me Hằng Cứu Giúp để gặp gỡ và chia sẻ 
nhằm nối kết tình liên đới giữa những người con xa xứ xa quê. Đồng thời, cha 
Đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã nán lại hỏi thăm, di sâu vào những khó 
khăn, những câu chuyện của người giáo dân xa quê. Từ đó nhằm thấu hiểu, 
tìm ra những cách thức giúp người xa quê thăng tiến toàn diện đời sống Đức 
tin giữa lòng thủ đô Hà Nội. 


Thánh lễ định kỳ được duy trì đều đặn nhằm củng cố thường xuyên đời 
sống Đức tin cho mỗi cộng đoàn, mỗi ban ngành. Mỗi khi đến thứ Tư, người 
xa quê lại nhắc nhau cùng đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Quây quần trước 
gian cung thánh, người xa quê càng xác tín hơn ân hué mà Thiên Chúa trao 
ban cho Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Đồng thời hiểu rõ sứ mệnh làm 
chứng cho Chúa Cứu Thế, loan báo Tin mừng cho mọi người. 





CA ëa E 


Thánh lé dinh kỳ diễn ra vào mỗi thứ Tu hàng tuần 








LAM CHUNG | e 
CHO CHÚA CỨU THÉ g | J 
o DA 


GIA DiNH CÔNG GIÁO 
ел, ХА QUE НА NOI 





Bên cạnh thánh lễ dinh ky của Gia Dinh 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Thánh lễ Bổn mạng 
và thánh lễ định kỳ của riêng các cộng đoàn, 
ban ngành cung được duy trì thường xuyên. 
Mỗi cộng đoàn, mỗi ban ngành nhận cho mình 
một thánh bảo trợ riêng, có thể là các vị thánh: 
thánh Giéradó, thánh Maccô, thánh Gioan 
Baotixita, thánh Vinhson, Düc Me Fatima, 
thánh Giuse, thánh Phéró Tu, thánh Luca; các 
dáng, các bác trong Giáo hói: Düc Giáo Hoàng 
Gioan Phaoló II; thánh tú dao qué huong: 
thánh Vinhsơn Dương, thánh Giuse Hiën. 
nhüng bién có lich sü: bién có Truyén Tin, 
Chúa Tháng Thién,.... Thánh lé bón mang cüa 
từng cộng đoàn, ban ngành được tổ chức một 
năm một lần vào chính lễ hoặc trong tháng có 
lễ kính thánh quan thầy. Đây là dịp để cộng 
đoàn cảm tại, nhìn lại chặng đường đã qua 
dưới sự bảo trợ của các thánh. Đồng thời 
chiêm ngắm mẫu gương của thánh bổn mạng. 
Từ đó kiên trì, tiếp tục hành trình sống Đức 
Tin và lan tỏa điều đó đến với tất cả anh chi em, 
trong đó, có anh chị em còn đang lâm đường, 
lạc bước; có anh chi em còn chua tham gia vào 
cóng doàn. 








Thánh lễ bón mang của các cộng đoàn, 
các ban ngành cón là dip dé siét chát tinh lién 
dói vói các giáo xú, giáo ho qué huong, thé hién 
sự quan tâm đặt biệt của các vi chủ chán qué 
hương dành cho anh chị em xa quê đang lao 
động, sinh sống trên Hà Nội. Sự hiện của quý 
cha quê hương trong thánh lễ bổn mạng là 
nguồn động viên to lớn cho toàn thể thành 
viên trong cộng đoàn. Thông qua những chia 
sẻ, động viên từ quý cha quê hương, anh chị 
em lại có thêm nguồn can đảm để tiếp tục dấn 
bước không chỉ trong đời sống Đức tin trong 
DCGXQHN mà còn trong đời sống hàng ngày. 


Thánh lễ định kỳ của các cộng đoàn cũng 
thường xuyên được tổ chức như là một hình 
thức sinh hoạt Đức tin riêng của các cộng 
đoàn. Thánh lễ định kỳ của các cộng đoàn 
thường diễn ra vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần. 


Như vậy, nhờ ơn trên Thiên Chúa, nhờ sự 
quan tâm, ưu ái của quý cha nhà Dòng, nhờ sự 
tận tâm, tận lực của quý cha đặc trách: cha Đặc 
trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, cha Phó Đặc 
trách Giuse Trần Hữu Hoa, cha Phó Đặc trách 
Phéró Trịnh Công Chí mà Gia Đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội đã có các kỳ Đại lễ đặc biệt sốt 
sáng, các thánh lễ dành riêng cho di dân vào 
thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, các thánh lễ tĩnh 
tâm, thánh lễ tri ân đặc biệt quan trọng. 











Phần Ill: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 





= >æ т 
v 





Thánh lé Ban Giói tré 





Ề Ё ! 


Thánh lé Ban Кеп - Ban Tróng - Ban Наи сап 








LAM CHUNG БАРЫ 
CHOCHÜACÜUTHÉ g | ] 
Q e 


GIA DiNH CÔNG GIÁO 
~ пат, ХА QUE HA NOI 








ame | 
M.d | 
+ kaa 
"XN d 
" L 
| 1 
| NH. 


Thánh lé Ban Liên kết - Ban Thé thao - Ban Trát tu 








Thánh lé Ban Truyén thông - Ban Khánh tiết - Ban Thu Ку 


|| 106 . | | | 








Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 








Thánh lễ Tông đoàn Matthéu 





LÀM CHÜNG 


$9 


_.. LÀM CHÚNG GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
u^; ХА QUE HA NOI 













Thánh lé Cóng doàn AnTón Рћо Tdi 





ГҮ РЫ ` P m 
ЫЕ ne. 


Thánh lé Cóng doàn Anphongsó Тћидп Thành 


g 


= 


- і LJ 







Ж 
Thánh lé Cóng doàn Augustinó Thanh Тћоу 


E 





Thánh lé Cóng doàn Cha Thánh Ven TU Cháu 


мо 4 L$Ó@ƏƏg CI 


Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 














= Ë TỰ m 


Thánh lễ Cộng đoàn Daminh Thủu Nhai 





` „нш 


Thánh lé Cóng doàn Gioan Baoxita Dóng Linh 





Thánh lé Cóng doàn Gioan Donbosco 


/ Ë ғ, | E ^ Р d 
Thánh lé Cóng doàn Gioan Hüu Му 


ы ыы 


LÀM CHÜNG 


_.. LÀM CHÚNG GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
Гел, ХА QUE НА NOI 








~ W 


KE av e "EL 
а ‹ E ~ Ду. t 
A Wan, 





> -PFer RL 
1 u * 
P а 41 d e. 
# Y Ñ 
h "T. "ut x. 
П А = 
k G тү T 
` 
E e 
+ 
р 
| өзі 
| 
~ 


Thánh lé Cóng доап Gioan Phaoló Il - Dóng Quan 


a ë 
= 


Truyén Tin 


^ 


ч/ | d. | 

(eege EE (7 S. TU ГЕ 

КА” жебе е M ws 
Эз" | e o 2 

5 => K | ` 

e к” 

жы | " | A F- 


ы 


Thánh lé Cóng доап Luca Вас Trach 


ао ыы 








Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 


wp 
— ДИ € 


И 
س‎ 


ET mats 


JEC 


EE | 


e H 








K Y 





Thánh lé Cóng doàn Maccó Giáo Nghia 





Thánh lễ Cộng đoàn Mán Са! 


ШЕН | zr Lee 
» 
— M_.... аи "20 





5 , ; 


жа 





F "E ' 
Thánh lé Cóng doàn Martinó 


mue — P Б 
кетер шыны Сый шыл Rb dech ыз ығ» 
д ' ` 





Thánh lé Cóng doàn Ме Fatima Duyén Tho 


о 4. 


4 E: 
I) — Қ M , 
„еее Ø GIA BINH CÔNG GIÁO 

M» XA QUÉ HÀ NÓI 











W жә , | | ó 2 = 
Thánh lé Cộng đoàn Ме Lên Trời Bái Xuuên 





4 2 j 

ж F ! - | 
т Ë a 

x = 

| 
z4 

— Ñ Ë 
L Е 4 r 


Thánh lë Cóng doàn Nhát Gia Tam Thánh 


|||, ___________ 


Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 














Thánh lễ Cộng đoàn Phêrô - Phaolô Giáo Lạc 





ШЕГЕНІ лит 


| 4 4 


[| | А A ү 
Ei p | ы! 
| A d Ku ! k 





Thánh lé Cóng doàn Stéphanó Thién Lóc 


о 4 ` 









LÀM CHUNG 
CHO CHÜA CUU THÉ 


М GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 


$3 


„Nin. XA QUÉ HÀ NỘI 








+ 





Thánh lé Công doàn Truyên Tin Van Lóc 


beem 


| f Ë 
H ' * | Ыы 
= d 2. Le ` "T X 
Be Kach AE "EE F 
= al 5% e PARE us as - У 
toc کے‎ E. 
4 P iz t à ' 
= 1 ћ == ` Р k Í 
ңы Y " 1 um 
M E м 
lạ 


"e 
E) Di 
L3 


с " -ғ- 
P 1 ^ - 
А P =. 
"Ре bi 
i 
' 
| 
ым 
М 
kË 


Thánh lé Cóng доап Vinhson Duong Thanh Minh 


|||,  ___._ P 





Ë 








Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 





Thánh lé Cộng đoàn Vinhsơn Giáp Мат 


= 13 ar wer 





-HESE 





E а : 
F T ар, WU E Ca 


Aaf 


= H 
= 


| ба” GIA BINH CÓNG GIÁO 
|—— ХА QUÉ HÀ NÓI 


* C) dâu có 
hai hay ba nguoi hop ш 11 


nhân danh lna dt Fx 
thì có Tháy ó đấu giữa ho” 


(Mt 18,20) 





208 














Gia Dinh Công Giáo Xa Qué На мо 








= SÉ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
— XA QUÉ HÀ NỘI 


y niém 15 nám hinh thành và 
phát triển của Gia Dinh Công 
iáo Xa Qué Hà Nội (2006 - 
2021), đây là một chặng đường không phải 
quá dài theo dòng lịch sử, nhưng có lẽ cũng 
đủ để mỗi người con xa quê dừng lại để nhìn 
về hành trình đã qua để tạ ơn Thiên Chúa. 
Biết bao biến có thăng trầm, biết bao ơn lành 
Chúa ban và cũng biết bao con người đã được 
cùng quy tụ dưới một mái ấm mang tên gọi 
thật thân thương “gia Đình Công Giáo Ха 
Quê Hà Nội”. Thật vậy, chính trong Dai gia 
đình này mà đức tin của những người xa qué 
được nuôi dưỡng và lón lên giữa bao thách 
thức của cuộc sống chốn Hà thành. Mỗi hoạt 
động nơi đây đều truyền nhựa sống cho đời 
sống đức tin của mỗi người được thăng tiến. 
Một trong những việc đạo đức không thể 
thiếu trong sinh hoạt của anh chị em xa quê 
Hà Nội, đó là các buổi cầu nguyện cộng 
đoàn. Cầu nguyện chính là sợi dây nối kết 
người xa quê với Thiên Chúa và sống hiệp 
thông với anh em. 





Việc thực hành đạo đức này; khởi đi 
từ lòng yêu mến Thiên Chúa của anh chị em 
đi dân, vì cuộc sống mưu sinh phải rời bỏ xứ 
đạo, quê hương. Nhưng cho dù ở bất cứ nơi 
đâu và trong hoàn cảnh nào, thì anh chị em 
đi dân Hà Nội vẫn luôn hướng về Chúa, nối 
kết với Chúa trong từng khoảnh khác thời 
gian của kiếp sống mưu sinh. Vâng, họ xa 
quê nhưng không xa Chúa và xa Слао hội. 

Những năm đầu tiên khi mới thành 
lập Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội 
(GDCGXQHN). Với sự đồng hành, hướng 
dẫn của quý cha đặc trách di dân Dòng Chúa 
Cứu Thế Thái Hà, những buổi сап nguyện 
bát đầu được diễn ra, với hình thức cầu 

BEES. . nguyện chung cùng cộng đoàn giáo xú Thái 

== ат Vói só lugng nguói tham du соп han ché 

“khoảng trên 140 thành viên, vì chưa có tổ 
chức, chưa có hinhthüc cơ cấu cộng đoàn. 






















Những gi 
"2010 - 20: 
Chüz E а у зе 


= IN 


ai đoạn kế јер, đặc biệt là từ 












ч... 


ді; „3ô ng hành < cúa quý 


Dong Mén Thánh Giá Hà Nói, và quy HDMV 
GDCGXQHN, các buói cáu nguyén khóng chi 
dừng lai ở giáo xú Thái Hà, mà còn được tó chức 
tai các nhà tro hay ó nhà riéng спа các thành vién 
trong mói cóng doàn. Nhüng nguyén duóng vé 
đêm được tổ chức rải rác khắp các ngõ ngách của 
nội đô thành phố. Bên cạnh đó, hằng năm, anh 
chị em xa quê tại các công đoàn còn tổ chức cầu 
nguyện vào trước hai dip đại lễ lớn: Đại lễ kính 
thánh bổn mạng Giuse Thợ vào dịp mồng O1 
tháng 05 và Đại lễ di dân vào trung tuần tháng 10. 
Vì điều kiện cuộc sống mưu sinh, ban ngày anh 
chị em phải lao động, nên hầu hết các buổi cầu 
nguyện được tổ chức vào buổi tối trong khoảng 
thời gian từ 20hoo' - 21h30. 


Hoạt động cầu nguyện của anh chị em 
trong GDCGXQHN đã và dang thuc hành trong 
đời sống Đức tin, phần nào tái hiện sự nối kết với 
Thiên Chúa của các tín hữu trong Giáo hội sơ khởi 
thời các Tông đồ xưa: “Tất cả các tín hữu hợp 
nhất од! nhau, họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày 
chuuên cần đến Đền Thờ. Dùng bữa uới lòng đơn 
SƠ vui vé; Но са tụng Thiên Chúa, Chúa đã cho 
cộng đoàn mói ngày có thêm những người được 
ơn cứu dó (Cv 2, 42- 47). 


Nhờ có đời sống сап nguyện, hiệp thông, 
chia sé tại các cộng đoàn trong GDCGXQHN, 
người di dân đã phần nào vơi bớt đi gánh nặng 
cơm áo gạo tiền. Qua những khó khăn của cuộc 
sống mưu sinh, anh chị em di dân luôn một lòng 
phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa 
và у thức được vai trò - sứ mạng của minh trong 
việc loan báo Tin Mừng, sống chứng nhân cho 
Chúa Cứu Thế trong đời sống hằng ngày. 


Thánh Augustinô nói: “Câu nguyên là món 
quà lón nhất mà Thiên Chúa tặng ban cho loài 
người”. Uóc mong, moi thành viên trong 
GDCGXQHN luón sóng hiép nhát, yéu thuong, 
biết cùng nhau gin giữ, trân trọng, yêu mến, món 
quà mà Thiên Chúa ban tặng qua việc kiên trì cầu 
nguyện để tiếp tục đón nhận những món quà cao 
quý do ân súng Thiên Chúa ban trong những 
chặng đường kế tiếp. 

Quú soeurs dòng Mến Thánh Giá Hà Nội 


ف 


L 
a 





„ө 


Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 


CÁC BAN NGÀNH САЏ NGUYÉN 









JN) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 


i1) 


ГАМ CHÚNG | 
СНОСНОАСОУТНЕ 9 








CÁC CỘNG ÐOÀN CÂU NGUYÊN 





Cộng đoàn Antón Phù Tdi 


ІШ 


Im 


| | 
ІШ 
| Цу 


E 


TF 


= 


Ce 


| 
Pac | 
i n e 2 / - ү : т — 


BS $ 
d - = 


w P” ñ w w PË W.W P”. W. W 
Рт LSTA 


|| 
, 


СЕ w 


M 


ғы mg Aë Ру mg LIS | = 


vA: 5 


i! 
per, 


r a 
LG ГА 








- Ж - b. 
ж, | Ë 
CET AN * | 


Сбпа доап Сћа Тћапћ Меп То Сћаи 





Cóng доап Daminh Thüy Nhai 





Cóng doàn Gioan Baotixita Dóng Linh 


о ы 








Phần 111: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 


CÁC CỘNG ĐOÀN CÂU NGUYÊN 





Cộng đoàn Gioan Donbosco Cộng đoàn Gioan Phaoló Il - Đồng Quan Truyén Tin 









tem. E 
x xs. 


"X 
E 44-5: 
lt sự ги d 


474 


Cộng đoàn Giuse Hiên Xuân Duc Cộng đoàn Giuse Xuân Hòa 





| 
ч 1 
+ 
, | D 
| ^7 
) Le y 
4 | 
.. 


Cộng đoàn Hữu Vụ Cộng đoàn Luca Bác Trạch 


cô 2: _________. 





NT Si GIA DINH CÔNG GIÁO 
NA» ХА QUÉ HÀ NÓI 








CÁC CÓNG ÐOÀN САЏ NGUYÉN 


Cóng doàn Maccó Giáo Nghia 


-—" улу 


— :15 


eg. T vat: Le EI la 
| o АЕ iS | 





Cộng đoàn Me Hàng Cứu Giúp Phú Nhai Cộng đoàn Ме Lên Trời Bái Xuyén 














Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


CÁC CỘNG ĐOÀN CÂU NGUYÊN 
Т 


| 
| 








Cóng доап Ме Vó Nhiém Hai Giáp Cóng доап Nhát Gia Tam Thánh 





Н | 





Cóng доап Phanxicó Cao Ма! Cóng доап Phéró - Phaoló Giáo Lac 


м - ka 
kí Ne E 


моме 
Du LÝ Dị пах MEN 


Cộng đoàn Phéró Ти Ninh Cường Cộng đoàn Stéphanó Thiên Lộc 


||| 215 ды 


g j 
„дат | D GIA DINH CÔNG GIÁO 
| = XA ОЏЕ HÀ NÓI 





CÁC CÓNG ÐOÀN CÀU NGUYÉN 






| " á à ғұ ь- тет от — 


1 Ze 





| 


Cộng đoàn Тегеза Yên Тар 








Cộng đoàn Vinhsơn An Phú 2 đoàn Vinhsan Duong T Minh 














CHO СНЏА CUU THÉ | | GIA DiNH CÓNG GIÁO 
а XA QUÉ HÀ NÓI 





та nhịp sống hối há, xô bó và 
dày bon chen chón thi thành, 
nhiéu lúc làm cho con nguói 
cám tháy cáng thàng và mét mói. Nhüng giáy 
phút tính làng và nghi ngoi là diéu cán thiét 
dé giúp ho cán bàng cuóc sóng. Y thúc duoc 
tầm quan trọng đó, nén quy cha đặc trách dá 
tổ chức các kỳ tĩnh tâm thường niên cho các 
cộng đoàn trong Gia Đình Công Giáo Xa Qué 
Hà Nói (GDCGXQHN). Dáy là mót trong 
nhüng sinh hoat dao düc khóng thé thiéu 
vào các dip lễ lón và đã được những người di 
dán cóng giáo nhiét thành huóng üng và 
tham du cách sốt sáng. 

Gia Dinh Công Giáo Xa Qué Hà Nội, 
một tên gọi rất бі gần gũi, thân thuong và có 
lẽ đã trở thành gia đình thứ hai của các anh 
chị em di dân. Nơi đây, quy tụ mọi người xa 
xứ từ khắp các vùng quê đổ về Hà Thành làm 
ăn sinh sống, không phân biệt già trẻ, lớn bé 
hay giàu nghèo... Tại đây, các anh chị em 
nhận được sự chăm lo, thương yêu, giúp đỡ 
tận tình của quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà 
Nội trong đời sống Đức tin. Thật vậy, nhìn lại 
hành trình 15 năm từ khi thành lập 
GDCGXQHN chúng ta có thể dé dàng nhận 
thấy “Tất cả là Hồng ân”. Bởi chính nơi đây 
biết bao tâm hồn khô khan, nguội lạnh đã 
được ơn ăn năn trở về với Chúa. Cũng chính 
nơi đây mà đời sống đức tin của họ được lớn 
mạnh và trưởng thành hơn mỗi ngày nhờ 
được nuôi dưỡng qua các hoạt động thiết 
thực như thánh lễ, câu nguyện, tĩnh tâm, bác 
ái....Quả thật, khi đồng hành với anh chị em 
đi dân, tôi mới hiéu được thực su thế nào là 
nỗi nhọc nhàn của người di dân lên thành 
phố làm ăn. Cuộc sống của họ thật khó khăn, 
họ phải đối mặt với tình trạng công ăn việc 
làm bấp bênh và còn biết bao vấn đề khác 
khiến đời sống đạo đức gặp nhiều chao đảo. 
Ау vậy mà họ vẫn hăng say, nhiệt tình tham 
gia vào các hoạt động. Đây quả là một điều 
đáng quý, đáng trân trọng nơi anh chị em di 
dán. Đặc biệt mỗi khi được đồng hành cùng 
với anh chị em xa quê trong các фр tĩnh tâm 
là mỗi lần trong tôi đều có những trải 





nghiệm thật đẹp. Đẹp bởi tỉnh thần, sự hy sinh và 
lòng yêu mến Chúa nơi những người xa quê thật 
nồng nàn. Họ đã biết tạm rời xa những công việc 
bôn ba, náo nhiệt của cuộc sống thường ngày, tạm 
сас lại những nỗi niềm buôn vui. Tất cả chỉ với 
ước nguyện muốn dành cho Chúa một cõi riêng 
tư, một khoảng lặng cần thiết để trải lòng bên 
Chúa Giêsu Thánh Thể, thân thưa với Ngài mọi 
ưu tư, khắc khoải của cuộc sống mưu sinh. Hơn 
nữa, mỗi фр tĩnh tâm cũng là cơ hội các thành 
viên trong cộng đoàn thêm gắn kết với nhau hơn, 
lắng nghe tâm tư, thao thức cùng những khó 
khăn, vất vả trong đời sống của những người xa 
xứ, xa quê. Vi vậy, thời gian tĩnh tâm là thời gian 
để những người con xa quê nuôi dưỡng và làm 
mới lại Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, hầu giúp 
cho cuộc sống của anh chị em trở nên tươi trẻ hơn. 
Đây quả là một truyền thống thật đẹp của Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê. Ước mong sao mỗi 
thành viên, mỗi cộng đoàn cảm nghiệm được giá 
tri cao quý thiêng liêng của các dip tinh tâm và 
biết duy trì, phát huy để kín múc nhiều ån súng và 
tình yêu của Chúa. 


Tạ ơn Chúa, vì muôn hồng ân Chúa đã ban 
cho chúng con đã được nhận lãnh. Chúng con 
cảm nghiệm được rằng dù chúng con ở bất cứ nơi 
đâu thì Chúa vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ, để 
mỗi người chúng con luôn khắc ghi một điều 
“chúng con - những người con xa xứ xa quê hương 
nhưng không xa Chúa” mà luôn có Chúa đỡ nâng 
chở che. 


Quú soeurs dòng Mến Thánh Giá Hà Nội 


||| A 4 L. ` 











Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


| 


m 


ADT. а _ р Ё 
Y d Ta KR 
202 
ig Ir iind La D K Р 
d EW, Ge + 
7 / 


er А 8 


Ge: 


` 


АРИЕТ 


Lo. М 


= 


N RUAN ОНА D Di 
i33 e Khai 


к 


- A 








„инон M GIA DINH CÓNG GIÁO 


—N Æ ХА QUÊ HÀ NÓI 


TĨNH ТАМ CHÂU SON 2017 7” 


таа #3 ( 
F, kh 
† : $ ? 


Т» 





DÓ 


^ 


7 


CAC HOAT VU TONG 


Рћап Ill 





| 


trì 


- 


le m 





















„шеше MS GIA DINH CÔNG GIÁO 
— ХА QUE НА NOI 


4 TÍNH ТАМ 
GIÁO XÚ ВАС TRACH 
2018 


"УУ T т" 
"m "mm 


| Hei 
и ШІ | 
ACE 





TÍNH TÂM CHÁU SON p 
2019 


| | R 

|| | | 

n | 
шасы E Ad ET k Ae k= = Ee 


5552252 








Phần Ill: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 












TÍNH TÂM p 
DAN VIỆN HOA BÌNH 
2019 


4 TÍNH TÂM GIÁO XU YÊN TẬP 
2019 





heo truyén thóng xua пау, cú mói 
dip müa Chay vé, các giáo xü 
thuóng tó chüc gió ^ngám" dé suy 
пеат vé máu nhiém thuong khó спа Chúa 
Giêsu. Có thé nói, ngám nguyên là môt viéc dao 
düc truyén thóng tét dep спа Giáo hôi Viêt 
Nam nói chung, dác biét là Giáo hói mién Bác 
nói riéng. Viéc ngám nguyén dá giüp cho dói 
sóng Düc tin спа nguói tín hüu thêm 561 sáng 
và dao düc hon. Qua dó moi nguoi duoc két hop 
vói Chúa trong тап nhiêm thâp giá và phuc 
sinh. Dóng thói, thóng qua hoat dóng này, moi 
nguói có co hôi зар gð, chia sé và gûn kêt, các 
hôi doan có co hôi xích lai gân nhau hon. 






Vào mùa Chay hàng năm, đáp lai lòi mòi 
gọi cúa Giáo hôi là suy ngåm vê cuôc khô nan 
спа Chúa Kitó, Gia Ðinh Công Giáo Xa Qué На 
NôI(GÐCGXQHN) mòi goi сас công doàn, các 
ban ngành tham gia chuong trinh nguyên 
пеат mùa Chay. Cu thé, GÐCGXQHN së chia 
phiên các công doàn ngám nguyên 15 su 
thuong khó cúa Chúa vào các buói 101 trong 
tuán. Dia diém tai nhà thó giáo xú Thái Hà và 
Реп Thánh Giéradó. Viéc phân chia các công 
doàn ngám nguyén do ban tám linh cüa 
GDCGXQHN phu trách. 


Nhüng nguói xa qué dên ій nhiêu Giáo 
phán khác nhau nhu: Büi Chu, Thái Binh, 
Hung Hóa, Phát Diém, Bác Ninh, Thanh Hóa, 
Vinh, Hà Tinh, На Nói... môi nguói mang theo 
nhüng nét уап hóa và truyén thóng dao düc 
riêng спа môi Giáo phán den Hà Nói, làm cho 
Бам khí Giáo xú Thái На thêm sinh dong và да 
dang. Qua các gió ngám, moi nguói nghe duoc 
nhiéu *cung ngám" khác nhau, tao ra nhiéu 
сат xüc khác nhau, táng thém vé dao düc 
thánh thiên cho nguói tham du. Nhíüng sinh 
hoat dao düc binh dán, nhung dem lai nhiéu lgi 
ích thiéng liéng сда các công doàn xa qué, да 
]àm cho báu khí Tuán Thánh tai Thái Hà thém 
phán long trong và sót sáng. 


Mang theo bên minh nhüng tám tinh спа 
nguói xa xü, xa qué, mói gió ngám nguyén là 
thói gian dé tüng nguói lång dong tám hón, dé 
cüng sóng vói Chúa Giésu trong hành trinh 
thuong khó, cám nhân nhng cuc hinh Chúa 
да chiu vi tôi lói chúng ta, cùng dáng lén Ngài 
nhüng khó nhoc cüa cuóc sóng muu sinh, dé 
hop уда hy lé спа Chúa Giêsu trên tháp giá, háu 
dem lai nhiéu дп ích cho bán thán và tha nhán. 
Оде gl, môi thành viên trong GDCGXQHN 
nàng tham du các gió пеат nguyên trong mùa 
Chay һал kín тас duoc nhiêu on Chúa. 





^ 


Phần 111: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 


A 








cúc BUS) GIA BINH CÔNG GIÁO 
~~~ "<> ХА QUE НА NOI 





ang hoa 
KINH ÐUC МЕ 


Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué На Nó 











Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 








апе năm, cứ đến tháng Năm, tháng Hoa kính Đức Me và 

tháng Mười, tháng Mân Cói, những thành viên trong Hội 

hoa xa quê của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội lại quy 
tụ trước Đền Đức Me Hằng Cứu Giúp vào lúc 20h tối thứ Tu và 19h30 hàng 
tuần để dâng những tràng hoa ngát hương kính dâng lên Mẹ. 


Cũng trong hai tháng này, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội chào 
đón hai sự kiện đặc biệt quan trọng đó là Đại lễ bổn mạng kính thánh 
Giuse Thợ và Đại lễ di dân. Do đó, trong những ngày diễn ra đại lễ, dâng 
hoa kính Đức Mẹ là một hoạt động không thể thiếu, và hơn hết giúp cho 
đại lễ trở lên thiêng liêng, ý nghĩa hơn. Những người con di dân đang sinh 
sống tại các khu vực ở thủ đô Hà Nội trở về Đền Đức Mẹ để cùng Hội Hoa 
xa quê dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng mình. Những tràng hoa, những 
tiếng hát cùng với những điệu múa nhịp nhàng, uyén chuyển đã thay cho 
lời cảm tạ từ đáy lòng mỗi người con xa quê dâng lên Đức Mẹ. 


Hội Ноа xa quê được thành lập từ rất sớm, khoảng đầu năm 2011, 
với con số tiên khởi khoảng 25 thành viên, là các bà, các mẹ, các bạn trẻ 
đến từ 1o cộng đoàn. Quý soeurs Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã trực tiếp 
hướng dẫn, giúp hội hoa xa quê luyện tập. 


Không chỉ hoạt động tại giáo xứ Thái Hà, Hội Hoa xa quê đã đến một 
số giáo xứ trên địa bàn Hà Nội như: giáo Xứ Phùng Khoang, nhà thờ làng 
Tám- Kẻ Sét để dâng hoa. Ngoài ra, đáp lại lời mời gọi của quý cha đặc 
trách, quý cha sở tại ở một số giáo xứ, hội hoa xa quê đã có dip dâng hoa tai 
2 địa điểm thuộc Giáo phận Bắc Ninh : giáo họ Chũ, giáo xứ Tiên Nha, Lục 
Ngạn, Bắc Giang vào фр Giáng sinh năm 2013; giáo xứ Từ Phong, Quế Võ, 
Bắc Ninh năm 2014 . Và một giáo xứ thuộc Giáo phận Hải Phòng: giáo xứ 
Phú Tảo thuộc Giáo hạt Hải Dương vào tháng 10 năm 2014. 


Thời điểm tháng Hoa chuẩn bị đến gần, cũng là lúc các thành viên 
trong Hội Hoa quy tụ tại sân Реп Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sân đền thánh 
Giêrađô, công viên Thái Hà vào mỗi buổi tối để học dâng hoa. Nhờ sự giúp 
đỡ của quý soeur Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, hội hoa xa quê đã dâng lên 
những tràng hoa thơm ngát cùng những lời ca ngợi dâng lên Đức Mẹ. 


Đến nay, Hội Hoa xa quê vẫn duy trì việc dâng hoa vào tối thứ Tư và 
tối Chúa Nhật hàng tuần, trong tháng kính Đức Mẹ và tháng Мар Сал. Số 


lượng thành viên tham gia Hội Hoa không ngừng gia tăng. Điều đặc biệt, EN 
реп canh quy bà, quy chi con có su tham gia cúa quy óng, quy anh cüng 1 
dâng lên những lời ca tiếng hát cùng những tâm tình don so, chân thành dé | 
dáng kính Đức Me. Dé qua những đóng góp cùng với những hy sinh của ` 


các thành viên, nguyện xin Mẹ Maria sẽ luôn đồng hành với P Gia Ріпһ л. . \ 
oi Ноа. tus 


Công Giáo Xa Qué На Nội, cách riêng là moi thành viên trong] 


1 
Le 
P 











4 
ЕТІСТІ |) GIA BINH CÔNG GIÁO 


C 


„Nan XA QUÉ НА NỘI 


d 


| 


ТИЧ Шар 
z ч m 
, Ми | 











Gia Đình Công Giáo Xa Qué На Nội 






A 
THIË 
расы 


| 





N NGUYÊN, ВАСА 
ED ~ 


Г Д 








g 








` ch | 


DÉNG КІМН 


107.000.000 га 





hüng gi các nguoi да làm cho 
mót trong các anh em bé mon 
nhất của Та đây là các nguoi đã 
làm cho chính Ta" (Mt 25,40). 

Giáo hội luôn mời gọi mọi người sóng sú 
mạng của mình trong sự trung tín, trong chân 
lý và trong bác ái. Và hơn hết, sống bác ái giúp 
hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu rõ hơn nơi mỗi 
người chúng ta. Trong tinh thần đó, Gia Dinh 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội luôn quan tâm đến 
các công việc bác ái tông đồ. Quý cha đặc trách 
và Hội Đồng Mục Vụ đã đưa ra những chỉ dẫn 
và kế hoạch rõ ràng về những việc làm thiện 
nguyện bác ái, hy sinh để phục vụ Thiên Chúa, 
ngang qua những mảnh đời bất hạnh để mang 
niềm vui, tình thương đến cho những người sầu 
khổ, ốm dau. 


Đầu tiên, phải kể tới những chuyến di 
thiện nguyện đến với người dân ở nhiều nơi, 
không kể Công giáo hay lương dân. Những 
chuyến xe chở ар tình yêu thương luôn sẵn 
sàng lăn bánh trên mọi nẻo đường. Hàng năm, 
luôn có những chuyến di thiện nguyện của các 
cộng đoàn, đặc biệt là giới trẻ xa quê. Nhờ sự 
linh hướng của quý cha, mọi người đã đứng ra 


kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ các ân nhân. 
Những điểm đến mà đoàn thiện nguyện lui tới 
là các giáo họ, các địa phương vùng núi, nơi mà 
hoàn cảnh của người dân gặp nhiều khó khăn 
về kinh tế, bị ảnh hưởng bởi thời tiết. 

Đến với những hoàn cảnh khó khăn, các 
thành viên thấu hiểu hơn về sự sẻ chia và lòng 
bác ái trong cuộc sống. Hơn hết là cảm nghiệm 
sâu sắc hơn về sứ vụ loan báo Tin Mừng, làm 
chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa giữa đời 
thực. Những món quà dù nhỏ bé nhưng phần 
nào giúp người dân những vùng khó khăn nối 
dài hy vọng. Tình yêu thương và lòng cảm 
thông cũng chính là món quà tỉnh thần giúp họ 
vơi đi phần nào áp lực cuộc sống. 


Bên cạnh đó, các đoàn thiện nguyện của 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đặc biệt 
quan tâm đến những em thiếu nhi vùng sâu, 
vùng xa. Những chương trình liên hoan văn 
nghệ chào đón Trung thu và Giáng sinh được tổ 
chức giúp các em được vui chơi, được gần hơn 
với Thiên Chúa. Đồng thời, đoàn cũng trao 
tặng cho các em các đồ dùng cần thiết như đồ 
dùng học tập, sách vở, quần áo, đồ chơi để các 
em tiếp tục cơ hội tiếp xúc với các con chữ. 


ао _. 


Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 








Tiép theo, Hói Dóng Мис Vu, диў cóng doàn 
và ban ngành luón quan tám dác biét tói nhüng 
bénh nhán và nguói dá khuát. Khi trong cóng doàn, 
ban ngành có nguói dau óm, quy cha, Hói dóng 
Мис уп, truóng cóng doàn và ban ngành luón зар 
xép thói gian dén thám và dóng vién. Hay khi nghe 
tin có hiéu su, thi cóng doàn, ban ngành sáp xép vé 
qué huong dé phüng viéng. Lóng bác ái lan tóa 
manh mé trong tüng cóng doàn, ban ngành qua 
viéc moi nguói luón hói thám, dóng vién và giüp dó 
nhau. Cüng nhau doàn két, yéu thuong, hiép nhát 
giüa chón xa qué. 


Các thành vién trong Gia Dinh Cóng Giáo Xa 
Qué nhiét tinh tham gia vào các cóng viéc chung 
спа giáo xú Thái Hà nhu: dóng góp cóng súc vào 
viéc trüng tu хау dung nhà Trung tám muc vu giáo 
xú, giúp tu sửa thay lai mái ngói nhà thờ, tham gia 
trang trí khuón vién nhà thó chào dón Lé Giáng 
sinh, phuc vu các doàn ruóc trong các dip lé lón và 
chia sẻ những công việc khác khi được cha Bé trên 
giao phó. 


Với giáo xứ quê hương, các cộng đoàn luôn 
siết chặt sợi dây liên kết bởi đó là cội nguồn nuôi 
lớn Đức tin của người xa quê. Rời quê hương lên 
thành phố lao động, khi kinh tế ổn định, một số 
cộng đoàn đã có những đóng góp cho giáo xứ quê 
hương để tu sửa nhà thờ, giúp đỡ những bà con giáo 
dân còn gặp nhiều khó khăn. 





Trong “bài са Đức ái”, thánh Phaoló viét: 
“Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố 
ky, không khoác lác, không kiêu hãnh, không 
ích Ку, không nói giận, không vui типа trước 
bất công, nhung chia vui cùng chân lú. Bác ái 
tha thứ tất cá, tin tưởng tất cả, trông cậu tất cá, 
chịu đựng tất cá". Và thông điệp của Gia Dinh 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội cũng được gói gọn 
trong bốn từ “ Đoàn kết - Yêu thương- Khiêm 
nhường - Phục uụ”. Dù thiện nguyén, bác ái 
dưới hình thức nào thì vûn có mót điểm chung 
là lan tóa tình thương của Thiên Chúa. Chắc 
chắn, hoạt động пау sẽ luôn phát triển và 
manh mé hơn nữa trong Gia Đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội. 





о 4 l ` ` 


) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
i ХА QUE НА МО! 




















CHUYËN DI THIÊN NGUYÊN 2 0 || Ó 
TRI GIÁO но ма PHẶC, GIÁO XÚ вас KAN, GIÁO PHẬN ВАС NINH 


Trong tinh thån huóng dén Dai lé Chúa 
Giáng sinh, ngày 19/12/2016, cha Phó Ðàc trách 
Giuse Trán Hüu Hoan cüng quý so, Hói Ðóng 
Muc Vu, Ban Ап nhán, Ban Tóng dó và dai dién 
một số cộng đoàn, ban ngành đã đến với giáo ho 
Nà Phặc (thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) 
để trao tận tay những món quà ý nghĩa cho đồng 
bào dân tộc thiểu số nơi đây. Với mong muốn 
giúp bà con giáo dân nơi đây phần nào được đón 
ngày lễ Giáng sinh trong anh lành, đoàn đã gửi 
tặng mỗi gia đình khó khăn một chiếc chăn cùng 
lương thực thực phẩm. Cái giá lạnh của núi rừng 
vùng cao càng làm nổi bật thêm sự ấm áp của tình 
bác ái. Hơn hết là tình liên đới giữa Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội với những giáo điểm 
vùng sâu vùng xa. 








CHUYÊN DI THIÊN NGUYÊN 2 1 17 
TRI GIÁO XÚ TRU MÁT, GIÁO PHẬN HUNG HÓA 


& VUNG DÁT LAO CHAI тнидс TINH SA-PA 








goài các cha làm viéc truyén giáo 
thuóng xuyén noi dáy, Giáng 
sinh nám nay cón có các cha 
Dòng Chúa Cứu Thé từ Hà Nói lén hỗ trợ các công 
việc tai các buôn làng, nhu Cha Gioan Lưu Ngoc 
Quỳnh, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, 
Cha Giuse Trân Hữu Hoan và Cha Bénédictó 
Nguyễn Công Nhật. Bên cạnh đó, còn có các đoàn 
sinh viên đến tổ chức các tiết mục hoạt cảnh ca 
nhạc giúp người dân nơi đây có không khí Giáng 
sinh ý nghĩa hơn. 


Sự cố gắng của quý cha nơi đây đã được 
Chúa chúc lành qua những kết quả như những 
tâm hồn thành tâm thiện chí trở về với Chúa. Hy 
vọng cảnh đồng truyền giáo nơi đây sẽ có những 
mùa gặt bội thu. 


Phần 111: CÁC HOAT VỤ TÓNG ĐỒ 





Chúa Giáng sinh nơi nhng người noheo 








THIËN NGUYËN 
TAI GIÁO XÚ BÁC KAN 





åu tháng 12 nàm 2018, quý cha 
дас trách và quý Hði Ðóng Мис 

Vu láp quý “ Bác ái müa Vong 
2018” nhằm giúp đỡ các người dân tai giáo xứ 
Bắc Kạn. Chương trình đã nhận được sự đóng 
góp tận tình từ quý ân nhân đến từ các cộng đoàn. 
Ngày 17 và ngày 18 tháng 12 năm 2018, cha Phó 
Đặc trách Giuse Trần Hữu Hoan cùng quý Hội 
Đồng Mục Vụ đã lên đường mang quà trao tận 
tay giáo dân tại điểm truyền giáo Bắc Kạn. 





ЈУ Wa cow 
(446370 








оду 12/10/2020, Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué Hà Nói góm có cha Бас Trách di 

dän Gioan Іліп Ngoc Quynh, óng Chú tich HDMV Phaoló Уй Ngoc Giác, thành 

vién trong Tóng doàn Matthéu lén duóng dén giáo ho Na-ri, giáo xú Bác Kan. 
Trong chuyén thién nguyén này, Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué Hà Nói dà gui táng só tién 107 triéu 
đồng để giúp giáo ho tôn tao lại đoạn đường từ đường lộ vào nhà thờ. Đồng thời, Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê На Nội giúp đỡ những giáo dân có hoàn cảnh khó khán. 






A ~ 
Vang tráng 
Ра ` ` ^ 

thuong ban,” | ð 

NUITS (3 ПЕН: 
DANG кімн 
107.000.000 3 
















` A 


— XA QUÊ HÀ МО! 


GIA ÐINH CÓNG GIÁO 














Phần III: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 


Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội 


HOAT DÓNG THÉ THAO 


ën canh nhüng hoat dóng mang y nghia tinh thån nhu: thánh lé, 

cầu nguyện, tĩnh tâm, làm việc bác ái, ... thì thể thao là hoạt động 

thể lực mang ý nghĩa không nhỏ trong việc tạo sự đoàn kết, yêu 
thương giữa các anh chị em trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội có niềm 
yêu thích thể thao. 


Năm 2013, chỉ sau vài tháng Hội Đồng Mục Vụ Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội ra mắt nhiệm kỳ mới, Ban Thể thao xa quê được thành lập do ông 
Phaolô Vũ Ngọc Giác làm Trưởng ban, Phó ban do ông Giuse Nguyễn Văn Lợi 
và ông Vinhsơn Nguyễn Văn Toán đảm nhiệm, bà Maria Nguyễn Thị Thoa giữ 
chức thư ký. 


Ban Thể thao xa quê được thành lập với mục đích gắn kết các thành viên 
trong các cộng đoàn và ban ngành với nhau, tạo sân chơi lành mạnh cho các 
bạn trẻ, và giúp nhau thăng tiến trong đời sống đức tin. 


Từ ngày mới thành lập, Ban Thể Thao gặp nhiều khó khăn trong việc tổ 
chức các giải đấu. Do các đội bóng tham dự còn non trẻ và tài chính còn hạn 
chế. Nhận thấy cần có những người quảng đại giúp đỡ vì vậy Ban Thể thao đã 
kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, nên đã có một số nhà tài trợ trong giai 
đoạn đầu giúp đỡ. Một số nhà tài trợ: nhà Hàng Giang Dung địa chỉ 25 ngõ thổ 
quan Khâm Thiên; cà phê Sao Việt số 15 phố Khương Hạ - Thanh Xuân; cửa 
hàng Vàng Toàn Thủy 445 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân; công ty cổ phần Đại Tín 
Thành Nam Taxi Thủ Đô; gia đình bà cố Anna Nguyễn Trọng Hải; Chị Anna 
Hoàng Thị Thu Trang...và các mạnh thường quân khác. 











ЕТСІН 55) GIA DINH CÓNG GIÁO 
NZ ХА QUE НА NOI 





2013 





d 
| Р e 
] F 
ا‎ € 4 >> ж тања 
— УРАН ч 
= ~ — I 


rj P 


e MEST ана; 
háng 09/2013, giải bóng dá của GDCGXQHN chào mừng Đại lé di dân lần đầu tiên 
được tổ chức. Lúc này, có 8 đội tham dự và được chia làm 2 bảng. Cộng đoàn Cha 
Thánh Ven Từ Châu giành chức vô địch ở mùa giải này. Mặc dù mới tổ chức lần đầu, 

nhưng nhờ sự tiếp sức của các mạnh thường quân, giải bóng đá được đánh giá là thành công và khá 

chuyên nghiệp. Giải đấu cũng thu hút được nhiều thành phần tham gia như: người xa quê, các bạn 
trẻ, và một số anh chị em thuộc các tôn giáo bạn. 

Trong những năm tiếp theo, Ban Thể thao ngày một phát triển, các giải đấu cũng lớn mạnh 
và chuyên nghiệp hơn trên mọi phương diện. Trước mỗi dịp đại lễ mừng kính thánh Giuse Thợ, 
bổn mạng Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội và Đại lễ di dân, giải bóng đá xa quê lại làm nhiệm 
vụ tiên phong, giúp mọi người hướng tới Đại lễ sốt sáng hơn. 


MüNGDAILEDIDANHANO ` (9 








Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 








Năm 2014, giải bóng đá xa quê lần thứ II được tổ chức với sự tham gia của 12 đội và 
được chia làm 3 bảng: 


Phêrô Phaolô Giáo Lạc 


Antôn Phù Tải 









2014 


Bang В 
«ЕСТЕ 
Са Воап Рћапх!сб Cha Thanh Ven Tu Châu 
Báng C 


Anphongsó Thuận Thành Giuse Hiën Xuån Duc 





gày 16/10/2014 trån chung két cúa müa 

giải đã diễn ra trong bầu khí sôi động 

được các cổ động viên đến từ các cộng 
đoàn cổ vũ. Các сап thủ đội Anphongsô Thuận Thành 
hắn sẽ không thể quên phút giây tiếng còi báo hiệu trận 
chung kết kết thúc với chiến thắng thuộc về các cầu thủ 
thuộc cộng đoàn Anphongsô với tỉ số 2-1. Giải Nhì thuộc 
về cộng đoàn Mân Côi, giải Ba thuộc về cộng đoàn 
Daminh, giải Tư thuộc về cộng đoàn Phéró và Phaolô. 





(Æ GIA DINH CÔNG GIAO XA QUE Hn ROLF 
АВА mA ` 
` S12 ll Уље E A 
`8 q AI B0NG.ĐA 
22 ET CHAO MUNG DALROLDI DAN 2014 
UNAU MUNG UP HN U44 
Тыл” “Hà nội ng if e 2014 Ty li eh 
RAO MUNG QUÍ VI VE DU LE KHAI MAG VÀ CÓ. VD DONG VIEN САС 80| BONG 
А 4 em, 7 b | 








Bước sang 2015, giải bóng đã xa qué lán thú III hướng đến Dai lé di dân 2015 được 
khai mạc vào ngày 13/9, số đội tham gia phát triển thành 16 đội và được chia làm 4 bảng: 


Mẹ Hàng Cứu Giúp Phú Nhai 


Antôn Phủ Tải 


Тгиуеп Tin Vạn Lộc 
Augustinô Thanh Thủu 


Luca Bác Trạch 


Giuse Hiễn Xuân Dục 
Ca đoàn Phanxicô Phanxicô Cao Mại 





Kết quả chung cuộc các đội như sau: 
Giải Nhất: Augustinô Thanh Thủy 
Giải Nhì: Anphongsô Thuận Thành, 
Giải Ba: Giuse Hiền Xuân Dục 

Giải Tư: Daminh Thủy Nhai 


So với những mùa giải trước, mùa giải năm nay có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về mọi mặt. Chất 
lượng giải đấu cũng được nâng cao do ban tổ chức có sự quản lý chặt ché hơn về hồ sơ các cầu thủ 
và thể lệ thi đấu. 


т WT 
c LEE e = `... 
\ и JL o el pn 














Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 


ăm 2016, để chào mừng Đại lễ di dân và kỷ niệm 10 năm hình thành và phát 
triển Gia đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, Ban Thể thao tiếp tục tổ chức giải 
đấu bóng đá xa quê lần thứ IV. Sau 3 năm tổ chức các giải bóng đá, mùa giải 
năm nay chào đón 16 đội tuyển đến từ các cộng đoàn trong và ngoài GDCGXQ HN và được 
chia đều vào 4 bảng đấu A, B, C, D. Thời gian thi đấu được diễn ra từ 11/08 — 15/09/2016 
vào mỗi thứ năm hằng tuần qua hai khung gió chính là 19h và 20h30. 


Giuse Hiễn Xuân Dục Anphongsô Thuận Тћапћ 


Augustinô Thanh Thủu Giới Trẻ Phượt Công giáo 
Nhất Gia Tam Thánh Тгоуеп Tin Мап Lộc 


Đaminh Thúy Nhai Phanxicô Cao Mại 


Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai Phêrô Phaolô Giáo Lạc 


Kết quả chung cuộc như sau: 





Bảng A 


Bảng B 


Bảng С 


Bảng D 





Trận chung kết: Ca đoàn Phanxicó Assisi và Daminh Thủy nhai: 7-1 


Tranh Ba Tư: Giuse Hiền Xuân Dục và Anphongsô Thuận Thành: 1-O 


УДАТУ ES|W БЕН D ü ейін ВЕ Ge 
ida Du y: t Eri 
ы 


HS" білі BÛNE DA 
Po aL 


`. = 


tiii Ке зна: 
P ғ! ч 
1 


LØTT ел А 1111211111 L 








меш ВЕЩ GIA DINH CÔNG GIÁO 
— s, ХА QUE HA NOI 


ám 2017, Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué tó chüc hai giái bóng dá dé chào müng lé bón 
mang kính thánh Giuse Thợ dién ra vào tháng 04 đến tháng os và Đại lé di dân 
điễn ra vào tháng o8 đến tháng 10. 





іу côi tr: ETÊ êz Tp ae, tỷ) | 


номе X^ QUE на > Tai giái müng kính thánh Giuse Tho, ban tó chúc khóng 

| , 3 chia báng mà chia tüng cáp dáu góm 7 cáp: Phanxicó Cao Mai 

Meu Bp d gd và Nhát Gia Tam Thánh; Truyén Tin Van Lóc và Augustinó 

ewe Thanh Thúy; Ca đoàn Phanxicó và Ca đoàn Giới Trẻ Têrêsa; 

| Luca Вас Trach và Daminh Thúy Nhai; Мап Cói ма Truyén Tin 

Dóng Quan; Me Häng Cou Giúp Phú Nhai và Giuse Xuán Hóa; 
Anphongsó Thuận Thành và Giới trẻ Thúy Мћал. 





Đến với giải bóng dá mừng Dai lễ di dân năm 2017 có 20 đội được chia làm 4 bảng : 

























N Bảng А 
| Truyën tin Vạn Lộc Ðaminh Thúy Nhai бїбї trë ха quê Chính Tòa 
Augustinô Thanh Thúy Me Hàng Cúu Giúp Phú Nhai 
CN Bảng B 
Anphongsô Thuận Thành Luca Bác Trạch Nhåât Gia Тат Thánh 
Bång C 
Giuse Hiên Xuân Duc Truyën Tin Dóng Quan ОССІЛӘ 
Са doàn Phanxicó Assisi Giới trẻ Nhất Gia Tam Thánh 
Bảng D 
Vinhsơn An Phú Giới trẻ Phanxicô Assisi Са доап бїбї їге Тегеза 





Năm пау, Ca đoàn Phanxicó Assisi tiếp tục giữ chức vô dich sau loạt sút luân lưu cân não với 
đội tuyển của cộng đoàn Mẹ Mân Côi. 


Kết quả chung cuộc: 


Vô địch: Cộng đoàn Mân Côi Nhì: Ca đoàn Phanxicó Assisi 


psn GIAO XA QUE HÀ NỘI В 








АЈ ЈА РОТ XA OUT ALA kt ~ 7 
Chi D Léi 











Phần 111: CÁC HOAT VU TÓNG ĐỒ 


ióng với 2017, Gia dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội tiếp tục tổ chức hai giải bóng đá 
trong năm 2018 vào trước hai фр đại lễ, đó là giải bóng đá mừng lễ bổn mạng kính 
thánh Giuse thợ và Đại lê di dán 2018. 
Tại mùa giải mừng lễ bổn mạng diễn ra vào tháng 04 năm 2018, có 17 đội đến từ 17 cộng 
đoàn và ban ngành tham gia và được chia thành 4 bảng: 


Bảng A 









єє 
















đoän | 





Báng С 


Báng D 








GIA DINH CÓNG GIÁO 


mm Bin ХА QUÊ HÀ NÓI 


јер nối thành công từ các mùa giải trước, ngày 16/09/2018, lễ khai mạc Đại hội thé 

dục thé thao chào mừng Dai lễ di dán 2018, giải bóng đá lần thứ УП được diễn ra 

trang trọng với 24 đội tham gia. Đây là mùa giải có nhiều đội tham gia nhất từ 
trước đến nay. 24 đội được chia là 6 bảng, cụ thể: 


Bảng A 


Bảng B 


Bảng С 


3 stinê Thanh Thuy 
Вапг Р 





Bảng E 





Báng F 





Sau gần 2 tháng tranh tài, tối Chúa Nhật ngày 11/11/2018, trận chung kết chính thức diễn 
ra giữa đội Phéró Tu Ninh Cường và Đội Ca Đoàn Phanxicó Assisi. Chiếc cúp vô địch năm nay 
thuộc về đội Phêrô Tự Ninh Cường, giải Á Quân thuộc về Ca Đoàn Phanxicô Assisi. 


~ Cutter сы прес == ігі DIES marên i пута 











Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 


ến hẹn lại lên, ngày 17/03/2019, lễ khai mạc giải bóng đá lần thứ 
VIII mừng kính thánh Giuse Thợ được diễn ra. Có 18 đội tham gia 
và tiếp tục được chia làm 4 bảng: 








Đaminh Thủu Nhai Giới trẻ hẹn hó Công Giáo 


Giuse Hiễn Xuân Dục Û gene | Anphongsô Thuận Thành 


Augustinô Thanh Thủu Vinhsơn An Phú 
Mẹ Vô Nhiễm Hai Giáp Tông đoàn Matthêu 


Phêrô Tự Ninh Cường Phanxicô Cao Mại 


Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 





O) Bång A 




















Bảng B 





Bång C 









Вапг D 





Giói trè công doàn Vinh 


Sau hon 1 tháng thi dáu vòng loai, trân chung két да dién ra vào ngày 04/05/2019. Sau hai 
hiệp đấu chính, kết quá chung cuộc với tỉ số 6-3, chức vô địch thuộc vé đội Maccó Giáo Nghĩa, đội 
á quân thuộc về đội Augustinô Thanh Thuỷ. 








„uname EL GIA DINH CÔNG GIÁO 
= ` ^m XA QUÉ HÀ NÓI 


~ = ан YÊU CUA ĐỨC KITÓ DÀHH CHO CON NGUOI XA БИЈЕ 
= GIA DİNH CÔNG GIÁO ХА QUË HÀ HO 


hi 4 tháng sau, giải e KHARMAGC -4 
bóng dá chào dci TDTT.CHÀO MUNG.DAL LE DI DAN, 201 
mừng Đại lễ di dân ” он. 36 d KK шубе 

2019 dugc khai mac vào ngày E “др” aid X¬Ro Ð- 


21/09/2019, 24 đội tiếp tục 
tham gia thi đấu và được chia 
làm 6 bảng: 





Mùa giải năm nay có cách 
thức tổ chức chuyên nghiệp hơn 
mọi năm. Mỗi đội thi đấu sẽ 
được bốc thăm theo bảng. Các BángA ____ c 
đội phái vượt qua vòng đấu | ЈН | óng Linh 
báng mói có hy vong vào vóng 
trong dé doat giái. TÓ trong tài > A 
пат nay cüng rát chuyén CM 
nghiép, ban tó chúc dà thué các 
trong tài nàm trong tó trong tài 
dà tüng bát các trán dáu bóng 
да quóc gia và quóc té. 
































Bảng В 


Bang С 








Sau gán 3 tháng dién ra, 
chủ nhân của chiếc cúp vô dich 
thuộc về Đội Maccô Giáo Nghĩa, F | ———— 
giái Nhi thuóc vé Cóng doàn rósa | 
Vinh Hà Tinh, giái Ba thuóc vé 
Dói Me Hàng Cüu Giúp Phú 
Nhai. Ngoài ra còn có các giải 
phu nhu: Cáu thü xuát sác nhát, 
thủ môn xuất sắc nhất, đội bóng Bảng E 
có cổ động viên ấn tượng nhất, 
đội bóng chơi đẹp nhất. 








Bảng D 






































Bảng F 








Phần Ill: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 








ám 2020, mùa giải năm nay khá đặc biệt bởi khá gấp гар, tưởng chừng nhu 
không thể tổ chức được do đại dịch Covid-1o. Nhưng đến phút cuối, giải đấu 
vẫn được diễn ra một cách trọn vẹn. 





Năm пау có 16 đội tham gia và chia làm 4 bảng: 


Phanxicô Cao Mại Anphongsô Thuận Thành 


Giới Trẻ Hẹn Hò Công Giáo Vinhsơn Dương Thanh Minh 


Fatima Duyën Tho Ca Воап Рһапхїсб Assisi 
Giuse Hién Xuån Duc Me Lên Trời Bài Xuuên 
Truuên Tin Vạn Lộc Đông Quan Truyén Tin 
Tông Đoàn Matthêu Têrêsa Yên Tập 


Bảng B 


Bảng С 


Bảng D 





Các đội đoạt gidi nhu sau: 
Giải Nhất: Đồng Quan Truyền Tin 
Giải Nhà: Têrêsa Yên Tập 


Giài Ba: Ca đoàn Phanxicó Assisi 





C 
С 
(О 
С 








Мат 2021, dé chào müng Dai lé di dán, ban Thé thao dá cuóc hop cüng quy 
cha và quy Hói Dóng Muc Vu dá có cuóc hop vào ngày 25/4/2021 dé chuán bi cho 
mùa giải. Song, do đại dịch Covid diễn bién phúc tạp, mùa giải năm nay phái tam 
gác lai. 


üng với những giải bóng dá lớn của Gia đình Công Giáo Xa 

Quê Hà Nội, các cộng đoàn, các ban ngành cũng thường 

xuyên tổ chức các buổi đá giao lưu để tăng tỉnh thần gắn kết 
và giao lưu. Đặc biệt là giải bóng đá mở rộng do Tông đoàn Matthêu tổ 
chức mừng lễ bón mạng Tông đoàn, các trận bóng giao lưu mừng bón 
mạng của một số cộng đoàn, các trận bóng giao hữu của Giới trẻ Thừa sai 
Chúa Cứu Thế miền Bắc. 


Qua từng năm, có thể thấy giải bóng đá xa quê dần trở thành một 
phần không thể thiếu trong các hoạt động của Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội. Lễ khair mac và lé bé mac ` được tó chúc chinh chuv và trang trong với 











Phần Ill: CÁC HOAT VU TÔNG ĐỒ 


hông chỉ riêng bóng dá, trong 3 ngày mừng Đại lễ di dân, Gia Dinh Công Giáo 

Xa Quê Hà Nội dành riêng một ngày để tổ chức các hoạt động thể thao, các 

rò chơi dân gian như: cầu lông, có tướng, bóng bàn, kéo co,...dé bà con giáo 

dán cùng tham gia. Các trò chơi dân gian được dua vào trong khuôn khó 3 ngày diễn ra Đại 

lễ di dân từ năm 2015, giúp cho không khí 3 ngày Đại lễ trở nên sôi động, tăng tính đa dạng 
cho các hoạt động. 


[и 


wt |! tO LH | 


oon - 


ч : | uet ФУ 
CE y^ Sy р e 
ж. PY 14 AKU 272 








ГАМ CHUNG 4 
CHO CHÚA CỨU THÉ ` 
2006 - 2021 Qs 


= N, ХА QUÊ HÀ NÓI 


je 


> > 





Phần Ill: CÁC HOAT VỤ TÔNG ĐỒ 





KL Wa : 
М МЕР” TJI 4 1 


